JAMGON MIPHAM 








-MO-PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI 
TÂY TẠNG 


JAMGON MIPHAM 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. 
Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép 


bằng văn bản của chúng tôi. 


ĐKKHXB số 888-2010/CXB/26-139/TG 
QĐXB số 01/QĐ-TG 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, Pã, Q3, TP HCM 
Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural Company 
Ltd. and the author. 

AII rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


JAMGON MIPHAM 


- MO - 
PHƯƠNG PHÁP 


TIÊN TRI 
TÂY TẠNG 


SỰ KHẢO SÁT VỀ NHỮNG GÌ NÊN ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ NHỮNG GÌ 
CẦN LOẠI BỎ, VỀ ĐIỀU TỐT VÀ XẤU, NHỜ NƯƠNG TỰA VÀO VỊ VUA CỦA 
CÁC THÂN CHÚ - AH RA PA TSA - LÀ THÂN CHÚ ĐƯỢC XEM LÀ THÁNH 


NGỮ CỦA ĐỨC VĂN THÙ HỶ LẠC 
Bản dịch Anh ngữ: Lobsang Dagpa và Jay Goldberg 
Bản dịch Việt ngữ: THANH LIÊN 


Hiệu đính: nguyễn minh tiến 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI GIỚI THIỆU 


v? lượng đồi dào liên tục gia tăng của những 
kinh sách liên quan tới nền văn hóa và tôn 
giáo Tây Tạng đã gây ảnh hưởng và đồng thời làm mở 
rộng quan điểm của Tây phương. Một số ít trong những 
ấn phẩm này đề cập đến cuộc sống và nền văn hóa của 
chúng ta! một cách quân bình, thảo luận về chúng trong 
bối cảnh thích hợp. Tuy nhiên, đa số sách đã nhắm vào 
một phương diện của Tây Tạng trong sự tách biệt với 
tổng thể. Điều này có thể tạo ra ở độc giả một cách hiểu 
rời rạc về Tây Tạng. 


Tác phẩm được giới thiệu ở đây - MO: Phương pháp 
tiên tri Tây Tạng - cần được nhìn trong bối cảnh toàn bộ 
nền văn hóa Tây Tạng. Không nên xem phương pháp tiên 
tri Mo như một thực hành tôn giáo không xác thực, tách 
biệt với giáo lý sâu xa của Đức Phật, vốn là nền tảng cho 
đời sống của người dân Tây Tạng. 


!Tức nền văn hóa Tây Tạng, theo lời người viết tự xưng. 
y 5 5 5 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Trong Phật giáo, đặc biệt là trong truyền thống Phật 
giáo Đại thừa, chúng ta được dạy rằng điều thiện tốt nhất 
là làm lợi lạc cho chúng sinh. Điều này được thể hiện rõ 
ở các vị Bồ Tát, những người nỗ lực đạt đến sự giác ngộ 
thanh tịnh và viên mãn chỉ vì sự lợi lạc cho tất cả chúng 
sinh. Rất nhiều Kinh điển khác nhau dạy chúng ta rằng 
một vị Bồ Tát không nên do dự trong việc sử dụng bất kỳ 
phương tiện nào có thể đem lại hạnh phúc tạm thời cũng 
như rốt ráo cho mọi chúng sinh. Chư Bồ Tát hoan hỷ cứu 
giúp chúng sinh bằng cách truyền dạy các giáo huấn tâm 
linh, ban cho những tài vật như thuốc men, thực phẩm, 
cùng với sự an ổn không sợ sệt, lòng từ ái và chỉ dạy cho 
chúng sinh về cách ứng xử với những vất vả nhọc nhằn 
trong đời sống thế tục. 


Vì chư Phật luôn sẵn có sự hiểu biết thấu suốt về nhân 
quả của mọi trường hợp cũng như sự quán chiếu sâu vào 
thực tánh rốt ráo của chúng nên việc sử dụng phương 
pháp tiên tri Mo cho thấy có thể mang lại lợi lạc nếu 
được kết hợp với lòng tin kiên cố và sự thiền định nhất 
tâm hướng về chư Phật. Vì thế, Mo là một trong những 
phương tiện để giúp những chúng sinh chưa giác ngộ có 
thể nương tựa vào sự trợ giúp của chư Phật để vượt qua 
những tình huống khó khăn trong đời sống hằng ngày 
của họ. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Phương pháp tiên tri Mo có hai chức năng chủ yếu. 
Trước hết, đây là một phương pháp cho phép ta tự mình 
nhận ra một tình huống hay sự kiện một cách rõ ràng. 
Kế đó, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này cho người 
khác với động cơ đúng đắn của việc thực hành một sự bố 
thí vô ngã - như từng được thực hiện một cách rộng rãi 
bởi nhiều bậc Thầy vĩ đại của Tây Tạng - thì đây sẽ là 
một phương tiện thúc đẩy sự thực hành Bồ Tát đạo. 


Ngoài ra, phương pháp tiên tri Mo còn có một chức 
năng thứ yếu nữa. Giáo lý trọng tâm và sâu xa nhất của 
Đức Phật là giáo lý duyên khởi (Pratitya Samutpada),' 
có thể được hiểu như là “có nguồn gốc phụ thuộc nhaư” 
hay “sự sinh khởi phụ thuộc lẫn nhau”. Giáo lý này giải 
thích đồng thời bản chất sự tác động hỗ tương của những 
nguyên nhân và điều kiện (duyên) trên bình diện tương 
đối, thế tục của thực tại, cũng như bản chất của tánh 
Không - hay vô ngã - trên bình diện tối hậu của thực tại. 
Mặc dù cần phải có những nỗ lực tỉnh tấn trong thiền 
định và nội quán mới có thể đạt được sự chứng ngộ lý 
duyên sinh, nhưng một phương pháp như Mo giúp ta hé 
mở một thoáng nhìn về sự tương thuộc cùng với vai trò 
của nhân quả trong thế giới ta đang sống và hy vọng là có 


'Thuật ngữ được viết trong tiếng Sanskrit là praftyasamutpada, tiếng Paii là 
paticcasamuppada, và được dịch sang Hán Việt là duyên khởi (43) hay nhân 
duyên sinh. 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


thể khơi dậy trong ta sự quán chiếu những điều đó ở một 
mức độ sâu xa hơn. 


Nhiều hệ thống phương pháp của Mo đã từng được 
sử dụng ở Tây Tạng. Phương pháp trình bày ở đây được 
vị Đạo sư vĩ đại là /Jamgon Mipham biên soạn từ những 
Thntra thiêng liêng do đức Phật thuyết giảng, đã tạo 
được sự tin cậy nhờ vào năng lực tâm linh và trí tuệ của 
đức Văn Thù - vị Bồ Tát hiện thân cho sự toàn tri của tất 
cả chư Phật. Chính thánh ngữ cô đọng của Đức Văn Thù 
trong linh chú, OM AH RA PA TSA NA DHI và sự thiêng 
liêng của trí tuệ toàn tri của Ngài đã giúp chúng ta đạt 
được một câu trả lời chính xác phản ánh sự tương tác của 
những điều kiện liên quan đến tình huống đang xét và hệ 
quả của nó. Trong kinh Mfansjushri Nama Samgrii (Tụng 
niệm thánh hiệu của đức Văn Thù), chính đức Phật đã 
thuyết dạy những phẩm tính vĩ đại của đức Văn Thù và 
nói rằng thần chú OM AH RA PA TSA NA DHI của Ngài 
là sự hiển lộ của trí tuệ được chứng nghiệm bởi tất cả 
những bậc giác ngộ. Do đó, bằng cách nương vào sự gia 
hộ bi mẫn của đức Văn Thù và năng lực thần chú của 
Ngài, bạn sẽ tin chắc được rằng trí tuệ của tất cả những 
bậc giác ngộ đang tự hiển lộ trong việc gieo con súc sắc. 


Hai dịch giả bản Anh ngữ của quyển “Mo- Phương pháp 
tiên tri Tây Tạng” là Lobsang Dagpa và Jay Goldberg đã 


LỜI GIỚI THIỆU 


khảo sát Giáo pháp ở nhiều cấp độ và sự thông hiểu kinh 
điển của họ bộc lộ rõ trong tác phẩm xuất sắc này. Bản 
dịch của họ giúp thêm cho những người sử dụng tiếng 
Anh một tác phẩm bổ sung vào nền văn học chuẩn xác 
đang phát triển nói về đất nước Tây Tạng của chúng ta. 


H.H.SAKYA TRLZIN 





ự 





1m 
S22 








— rÍ i 


¬ 
L2, 





* 
4222) 








SP ca vñg$*Z 
1, 

F/ — 1 

Ta 





r^ 


Ư LỢI BÔ TÁT 


« 


^ 


NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ S 


DẪN NHẬP 


gười dân Tây Tạng trong nhiều thế kỷ 

yớ. đã phụ thuộc rất nhiều vào Mo, hay 

kỹ thuật tiên tri, bởi tập tục phổ biến của họ là khảo ý 

nơi một phương pháp tiên tri nào đó mỗi khi có nảy sinh 

những vấn đề khác nhau trong đời sống - như những 

điểm mộng xấu, bệnh tật phát sinh, khởi đầu một công 

việc hay một chuyến đi, hoặc ngay cả khi có ý muốn bắt 
đầu thọ trì giới luật hay tu tập. 


Có rất nhiều phương pháp khác nhau từng được sử 
dụng để lý giải các điểm báo tương lai. Việc sử dụng súc 
sắc (xí ngầu), như được trình bày trong sách này, chỉ là 
một trong những phương pháp đó, một phương pháp từ 
thời xa xưa truyền lại đến chúng ta. Những kỹ thuật tiên 
tri đa dạng sử dụng súc sắc đều có liên quan đến những 
vị Bổn tôn khác nhau trong truyền thống Mật thừa - nói 
chung, những vị Hộ pháp là các Bổn tôn được tin cậy 
nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt này, sự tin 
cậy được đặt vào chính vị Bồ Tát Đại Trí Văn-thù-sư- 


11 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


lợi (Man7ushri) khi hành giả thỉnh cầu sự gia hộ và chỉ 
dạy của Ngài để xác quyết câu trả lời cho những vấn đề 
bất ổn hay nghi vấn của mình. Vì Đức Văn-thù-sư-lợi 
(Manjushri) được công nhận là hiện thân trí tuệ của tất 
cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nên 
suốt nhiều thế kỷ qua người ta luôn tin chắc rằng Ngài 
sẽ dẫn dắt họ một cách đúng đắn qua những thăng trầm 
của đời sống thế tục và bằng trí tuệ siêu việt Ngài sẽ chỉ 
dẫn để người ta biết chấp nhận những gì lợi lạc nhất và 
từ bỏ tất cả những gì sẽ mang đến tai họa. Hơn thế nữa, 
người ta còn tin tưởng rằng sự dẫn dắt của Ngài cuối 
cùng sẽ đưa họ tới trạng thái an bình và giác ngộ rốt ráo. 


Bản cẩm nang tiên tri của thần chú AH RA PA TSA 
NA DHI này được biên soạn bởi ngài Jarmngon Mipham 
(Jamyang Namgyal Gyatso, 1846 - 1912), một vị thánh 
giả và học giả vĩ đại thuộc truyền thống Nyingmapa. Tác 
phẩm được biên soạn chủ yếu dựa vào Tantra Kalachakra 
cùng những chú giải từ bản văn The Ocean of Dakinis và 
một số bản văn khác. 


jJamgon Mipham được xem là một trong những vầng 
thái dương vĩ đại của Tây Tạng trong thế kỷ trước, chủ 
yếu do nơi sự uyên thâm và thực hành miên mật Phật 
pháp của ngài. Ngài sinh ra ở miền đông Tây Tạng, 
tu học với những vị thầy chính là Jamyang Khyentse 
Wangpo và Patrul Rinpoche. Ngài học giáo lý của cả bốn 


12 


DẪN NHẬP 


trường phái chính thuộc Phật giáo Tây Tạng cũng như 
năm ngành học chính và phụ của học thuật, chẳng hạn 
như thi ca, thiên văn học, y học, ngữ học, luận lý học và 
triết học. Ngài được rất nhiều người biết đến qua sự luận 
giải các Kinh điển và Tantra trong Phật pháp một cách 
hết sức rõ ràng, dễ hiểu, dù là trong hơn ba mươi hai bộ 
sách được tìm thấy của ngài còn có những tác phẩm nói 
về phương pháp kiến trúc để xây dựng đền đài nhà cửa, 
về thiên văn học hay những phương pháp tiên tri (với cả 
một quyển sách được dành trọn cho việc giải thích một 
phương pháp Bonpo để dự tri những sự kiện tương lai 
bằng cách thắt những cái nút khác nhau), cũng như về 
thi ca và một loạt rất nhiều chủ đề khác... Tóm lại, Ngài 
là một học giả tài ba cũng như một hành giả vĩ đại trên 
con đường Chánh pháp. 


13 


14 


PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CẨM NANG 
TIÊN TRI NÀY 


C2; rước khi thực hiện một sự tiên tr1, bạn nên 
thực hành một vài pháp quán tưởng để 
chuẩn bị. Trước hết, hãy quán tưởng đức Bồ Tát Đại Trí 
Văn-thù-sư-lợi hiện hữu trên bầu trời ngay phía trước 
bạn. Ngài hiện thân màu vàng với một khuôn mặt và hai 
bàn tay. Bàn tay phải Ngài giơ cao thanh kiếm trí tuệ 
chói sáng, trong khi bàn tay trái ngang ngực cầm một 
cọng hoa sen xanh. Đóa hoa sen này bừng nở bên cạnh 
lỗ tai trái của Ngài và trên đó là một bản kinh Đại Bát- 
nhã (Prajnaparamita). Hai bàn chân Ngài xếp chéo nhau 
trong tư thế kim cương và Ngài hiện ra với hình tướng 
của một đồng tử mười sáu tuổi. Trong khi quán niệm 
rằng Ngài đang gia trì cho con súc sắc mà bạn sẽ dùng để 
thực hiện việc tiên tri, hãy tụng lời cầu nguyện như sau: 


“Om! Đức Văn-thù-sư-lợi toàn hảo, với tuệ nhãn siêu 
việt thấu suốt cả ba thời, xin rủ lòng lân mẫn đến con. 


15 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Thông qua năng lực chân lý của Tam bảo, Tam căn' chân 
thật và tương sinh, xin hãy chỉ rõ những gì nên chấp 
nhận và những gì cần từ bỏ.” 


Kế tiếp, bạn nên đọc thần chú của đức Văn-thù: 
OM AH RA PA TSA NA DHTI 


Thần chú này đọc là “ôm a ra pa cha na đ?, là một 
trong những thần chú quan trọng của Đức Văn-thù. Mặc 
dù không được chuyển dịch cụ thể nhưng năm âm giữa - 
AH RA PA TSA NA - được cho là biểu trưng của Ngũ bộ 
Phật, trong khi âm cuối cùng, DHI, là biểu trưng trí tuệ 
của tất cả chư Phật. 


Bạn cũng nên tụng thần chú Duyên sinh như sau: 


OM YEDHARMA HERTU PRA-BHAWA HETUNTE 
KHEN TA THAGATO HAYA WATET TE KHEN TSAYO 
NIRODHA EWAM WADI MAHA SHRAMANA S5OHA 


Tam căn (The Three Roots) hay ba cội nguồn, tiếng Tây Tạng là sa sum. Theo 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì ba cội nguồn này là: vị Lama (Sanskrit: 
guru), vị Yidam (Sanskrit: /shfadevafa) và vị hộ thần, có thể là một khandroma 
(Sanskrit: dakini) hay vị chokyong (Sanskrit: dharmapala). Sở dĩ được gọi là ba 
cội nguồn vì Phật giáo Tây Tạng quan niệm rằng: Vị Lama cội nguồn của mọi 
phước đức; vị Yidam là cội nguồn của mọi phương tiện hay sự thành tựu; và 
vị Khandroma hay Chokyong là cội nguồn của sự hộ trì hay công hạnh. Trong 
Phật giáo Tây Tạng thì Tam căn này được xem như đối tượng của sự quy y, được 
kể ra sau Tam bảo (Phật, Pháp và Tăng-già). Khái niệm này dường như đã được 
xuất phát từ thời ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sanh). Xem thêm trong phần 
Thuật ngữ. 


16 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


Âm đọc của thần chú này là “ôm yê đác ma hê tu (pờ) 
ra ba va hê tun tê ken ta ta ga tô ha ya va tết tê khen cha 
yô ni rô đa ê vam va đi ma ha (sờ) ra ma na sô ha”, có thể 
tạm dịch là: 


“Đấng Như Lai (Đức Phật) đã thuyết giảng rằng mọi 
sự việc do nhân duyên sinh ra, cũng do nhân duyên mà 
diệt đi. Đây là giáo lý của bậc thánh giả vĩ đại.” 

Thần chú này thực sự là giáo huấn cốt tủy trong tuệ 
giác nội quán sâu xa của đức Phật về nguyên lý duyên 
sinh tương thuộc. 


Thần chú thứ nhất nên tụng ba hay bảy lần (hoặc nếu 
muốn thì nhiều hơn nữa), và thần chú thứ hai nên tụng 
một, ba hay bảy lần. Sau cùng, hãy thổi vào con súc sắc 
để truyền vào đó năng lực của những thần chú. 


Sau đó, niệm tưởng trong tâm vấn đề bạn cần tiên tri 
cũng như tên của người mà bạn giúp thực hiện việc tiên 
tri (nếu việc gieo súc sắc không phải cho chính bạn) và 
gieo con súc sắc xuống hai lần rồi khảo sát câu trả lời từ 


!Đây chính là bài kệ nổi tiếng đã giúp hai ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên 
nhận ra được nguyên lý duyên sinh do Phật thuyết dạy. Khi nghe một vị tỳ-kheo 
đọc lên bài kệ này, hai ngài đã biết ngay đó là lời dạy của một bậc giác ngộ, 
nên lập tức từ bổ con đường đang theo đuổi (thuộc ngoại đạo) để tìm đến quy 
y với đức Phật. Trong kinh văn Hán tạng, bài kệ này được dịch là: “Chư pháp 
nhân duyên sinh, diệc tùng nhân duyên diệt; ngã Phật đại sa-môn, thường tác 
như thị thuyết.” (Các pháp do nhân duyên mà sinh ra, cũng do nhân duyên mà 
diệt đi; bậc Đại sa-môn là đức Phật của chúng ta thường thuyết dạy như vậy.) 


17 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


kết quả đó. Ví dụ, nếu lần đầu gieo được âm RA và lần 
thứ hai là âm DHI, thì bạn phải tìm câu trả lời tương ứng 
với 2 âm RA DHIL, tức là số 12. 


NHỮNG CÂU TRẢ LỜI 


Mỗi câu trả lời của phương pháp tiên tri này được chia 
thành nhiều phần. 

Trước tiên là tên gọi của câu trả lời; đoạn văn đầu giải 
nghĩa tên gọi ấy bằng các ẩn dụ và biểu tượng, trong khi 
đoạn văn kế tiếp mô tả câu trả lời rõ nét hơn, thường là 
bằng cách trích dẫn một nguồn văn bản nào đó nhằm chỉ 
ra khuynh hướng chung của câu trả lời. 

Tiếp theo sau đó là liệt kê mười một đề mục với những 
tiên đoán cụ thể cho mỗi đề mục, và cuối cùng là một tên 
gọi bổ sung. 

Mười một đề mục chính bao gồm toàn bộ những vấn 
đề có thể xảy ra mà bạn muốn tìm kiếm trong sách này. 
Các đề mục này được kể sau đây cùng với mô tả vắn tắt 
về lãnh vực kinh nghiệm mà mỗi đề mục bao gồm. 

Gia đình, tài sẳn và cuộc sống: 

Những nền tảng của đời bạn, bao gồm bất kỳ điều gì 
liên quan tới đời sống thể chất hay sinh lực của bạn, cũng 
như gia đình và tài sản của bạn. 


18 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


Ý định và mục đích: 

Những mục tiêu và ý định mà bạn có thể hướng đến 
trong công việc, cũng như những phương diện khác của 
đời sống. 

Bằng hữu và của cải: 
Những người mà bạn kết giao cũng như những giao 
dịch tài chánh và công việc kinh doanh của bạn. 
Kẻ thù: 
Mô tả bất kỳ kẻ thù nào bạn có thể có. 
Những người khách: 

Đề mục này rất cần thiết ở Tây Tạng, vì ở đó một 
người khách có thể phải mất nhiều tháng trời để đi đến 
nơi, vì thế người ta luôn có sự lo lắng cho những khách 
thăm viếng đang trên đường đi. 

Bệnh tật: 
Tình trạng sức khỏe của bạn. 
Những tỉnh linh xấu ác: 

Những bất ổn của bạn có thể phát sinh từ một số năng 
lực tiêu cực, chẳng hạn như các tinh linh hay những điều 
kiện môi trường không tốt. 

Thực hành tâm linh: 

Những chướng ngại và triển vọng cho sự thực hành 
tâm linh. 


19 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Vật thất lạc: 

Một vật bị mất có thể tìm thấy hay không và tìm thấy 
ở đâu. 

Những người có thể đến và công việc có thể 
thành tựu: 

Việc gặp gõ người khác và khả năng thành tựu một 
công việc nào đó. 

Các vấn đề còn lại: 

Bao gồm bất kỳ vấn đề nào khác có thể đã không được 
đưa vào những đề mục trên. 

Không chỉ là những câu trả lời mà còn có cả những lời 
khuyên được đưa ra về cách khắc phục những vấn đề cụ 
thể. Thông thường thì kết quả tiên tri sẽ đề nghị với bạn 
một thực hành tâm linh cụ thể, một nghi lễ hay sự nương 
tựa vào một Bổn tôn nào đó. Người dân thường Tây Tạng 
không có khả năng cử hành những nghi lễ hay thiền định 
này, vì thế đã thành thông lệ là (và sẽ tiếp tục như thế) 
người cần tiên tri phải tìm đến tu viện địa phương hay 
những vị am hiểu trong việc hành lễ để nhờ thay họ thực 
hiện những gì cần thiết. Vì thế, cho dù bạn có thể không 
quen thuộc với một số các danh hiệu Bổn tôn, những nghi 
lễ hay các câu văn, nhưng các dịch giả đã để nguyên như 
vậy trong bản dịch vì nghĩ rằng người dùng có khả năng 
sẽ tìm đến người có sự hiểu biết thích hợp. Một khi những 


20 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


cách đối trị này được hiểu rõ, người cần tiên tri sẽ có thể 
áp dụng để khắc phục vấn đề hay để thành tựu những 
mục đích và ước muốn của mình. 


Để xác định mức độ chắc chắn của một câu trả lời, bạn 
nên gieo súc sắc hai lần nữa. Nếu kết quả lặp lại hai âm 
tương tự thì có nghĩa là câu trả lời của bạn rất chắc chắn. 
Nếu vẫn là hai âm đó nhưng đảo ngược thứ tự, thì câu 
trả lời xem ra không mấy chắc chắn. Và nếu hai lần gieo 
sau cho kết quả khác biệt thì câu trả lời trước đó được giữ 
nguyên giá trị. 


Bạn cũng có thể xem xét câu trả lời từ những góc độ 
khác. Ví dụ, dù câu trả lời có thuận lợi hay không trong 
lúc này thì việc gieo thêm một lần súc sắc nữa nhằm dự 
đoán tương lai vẫn là điều tốt. Bằng cách này, bạn có thể 
thực hiện những những dự báo về nhiều thời điểm khác 
nhau. Nếu bạn cần biết về một vấn đề rất nghiêm trọng, 
chẳng hạn như về một căn bệnh nặng, thì việc thực hiện 
nhiều lần tiên tri về căn bệnh ấy là điều tốt. Nếu chỉ là 
một sự việc nhỏ nhặt thì chỉ một lần tiên tri là đủ. 


21 


TÀI LIỆU GIẢI THÍCH BỔ SUNG 


7m âm ghi trên súc sắc có thể được giải thích 
theo nhiều cách khác nhau. Một số ý nghĩa 
theo từng cấp độ được kể ra dưới đây. 


1. Theo một cách hiểu thì có một ý nghĩa ngoại hàm và 
nội hàm đối với các âm và mối quan hệ của chúng. Người 
ta tin rằng nếu hai âm xuất hiện giống nhau, chẳng hạn 
như DHT DHI, PA PA, v.v... thì những ý nghĩa ngoại hàm 
và nội hàm là giống nhau. 

Đối với những mối quan hệ của bạn với người khác, 
bạn có thể gieo hai lần súc sắc để tiên tri. Lần thứ nhất 
là về chính bản thân bạn, còn lần thứ hai là về đối tượng 
bạn quan hệ. Hoặc là, ngay cả trong một lần tiên tri bạn 
cũng có thể xem âm thứ nhất là tượng trưng cho chính 
bản thân bạn, còn âm thứ hai tượng trưng cho người kla. 
Sau đó hãy khảo sát mối quan hệ giữa hai âm. 


Khi âm DHI xuất hiện trước nhất, chúng ta có thể 
thấy những ý nghĩa sau: 


- Nếu là DHI DHI, kết quả biểu thị sự gia tăng mức 


độ; 
- Nếu là DHI AH, kết quả biểu thị sự điềm tĩnh, an 
nhiên; 


sả. 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


- Nếu là DHI RA, kết quả biểu thị sự tiếp tục không 
gặp trở ngại; 

- Nếu là DHI TSA, kết quả biểu thị sự thuận lợi và 
khả năng thành tựu nhanh chóng của sự việc; 

- Nếu là DHI PA, kết quả biểu thị rằng những việc 
như kết hôn, đính hôn và những việc tương tự 
đều sẽ tốt đẹp. 

Nếu âm DHI xuất hiện ở vị trí thứ hai thì đó là điều 
tốt và việc làm lắng dịu các Bổn tôn sẽ thành tựu. Sự 
xuất hiện của âm DHI là điềm báo có sự tăng trưởng đối 
với những ai trước đây vốn chẳng có gì cả. 

Nếu âm AH xuất hiện ở vị trí đầu tiên thì câu trả lời 
đó chỉ ở mức trung bình. Nếu nó xuất hiện ở vị trí thứ hai 
thì bạn sẽ không gặp trở ngại gì đối với vấn đề bạn cần 
tiên tri. Đối với việc chữa bệnh thì sự xuất hiện của âm 
AH là điều tốt. 

Âm RA liên quan đến những tham muốn của tâm bạn; 
âm TSA liên quan đến thư từ, lời nhắn; âm PA là niềm 
vui về tài sản của bạn; trong khi âm NA liên quan tới khu 
vực hay đất nước của bạn. 

Những âm AH, DHI, RA và TSA nói chung đều có ý 
nghĩa về trí tuệ nội quán, sự mãnh liệt và vầng trăng 
khuyết dần, trong khi những âm NA và PA đều có chung 
ý nghĩa về sự tập trung (thiền định), sự dịu dàng và 
vầng trăng tròn dần. Thêm nữa, âm RA tượng trưng cho 


23 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


giọng nói và ngôn ngữ, âm TSA tượng trưng cho các chất 
khí của thân thể (bao gồm cả hơi thở, vì thế liên quan 
tới những bệnh đường hô hấp), trong khi âm NA tượng 
trưng cho thân thể và âm PA tượng trưng những tĩnh 
mạch trong thân. 


2. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
những loại hoạt động khác nhau: 


- Âm PA liên quan tới những hoạt động hòa giải hay 
sự tịnh hóa; 

- Âm RA liên quan tới những hoạt động sức mạnh 
hay sự chinh phục; 

- Âm NA liên quan tới những hoạt động gia tăng 
hay sự thịnh vượng; 

- Âm TSA liên quan tới những hoạt động bạo lực hay 
sự hủy diệt; 

- Âm DHI liên quan tới những hoạt động của sự 
hoàn hảo; 

- Âm AH liên quan đến mọi hoạt động. 

3. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
các đại: 

- Âm AH tượng trưng cho không đại (không gian 
trống không); 

- Âm RA tượng trưng cho hỏa đại (ửa, hơi ấm, năng 
lượng...); 


24 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


- Âm PA tượng trưng cho thủy đại (nước, chất lỏng, 
tính chất ẩm ướt...); 
- Âm TSA tượng trưng cho phong đại (chất khí, gió, 
sự chuyển động...); 
- Âm NA tượng trưng cho địa đại (đất, chất rắn, tính 
chất cứng chắc...); 
- Âm DHI tượng trưng trí tuệ siêu việt. 


4. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
những bộ phận của thân thể (hay các căn): 
- Âm RA tượng trưng cho mắt (hay nhãn căn); 
- Âm AH tượng trưng cho tai (hay nhĩ căn); 
- Âm NA tượng trưng cho mũi (hay tỉ căn); 
- Âm PA tượng trưng cho lưỡi (hay thiệt căn); 
- Âm TSA tượng trưng cho thân (hay thân căn); 
- Âm DHI tượng trưng cho tâm ý (hay ý căn). 
õð. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
những đối tượng của các giác quan (hay các trần cảnh): 
- Âm RA tượng trưng cho hình tướng, màu sắc (hay 
sắc trần); 
- Âm AH tượng trưng cho âm thanh (hay thanh 
trần); 
- Âm NA tượng trưng cho mùi hương (hay hương 
trần); 


- Âm PA tượng trưng cho vị nếm (hay vị trần); 


25 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


- Âm T§A tượng trưng cho những đối tượng xúc 
chạm (hay xúc trần); 
- Âm DHI tượng trưng cho những tư tưởng (hay 
pháp trần). 
6. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
những bộ phận bên trong của thân thể (nội tạng): 
- Âm RA tượng trưng cho tim và ruột non; 
- Âm AH tượng trưng cho phổi và ruột già; 
- Âm NA tượng trưng cho túi mật và dạ dày; 
- Âm PA tượng trưng cho thận, bàng quang và cở 
quan sinh dục; 
- Âm TSA tượng trưng cho gan; 
- Âm DHI tượng trưng cho tỉnh dịch. 
Z. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
những phạm vi của thế giới: 
- Các âm AH và DHI tượng trưng cho bầu trời; 
- Các âm NA và PA tượng trưng cho mặt đất; 
- Các âm RA và TSA tượng trưng cho phạm vi giữa 
mặt đất và bầu trời. 
8. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
giới tính: 
- Các âm NA và PA là giống cái; 
- Các âm DA và TSA là giống đực; 


26 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


- Các âm AH và DHI là trung tính hoặc lưỡng tính. 

9. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 

phương hướng, sẽ chỉ ra hướng mà một kẻ trộm hay một 

người nào đó đã ra đi; hoặc nơi mà một vật bị mất có thể 

tìm lại được; hoặc cho biết phương hướng người ta nên đi, 
cũng như những điều tương tự như vậy: 

- Các âm AH và DHI là trung tâm, khoảng giữa; 

- Âm PA là phương nam; 

- Âm RA là phương tây; 

- Âm TSA là phương bắc; 

- Âm NA là phương đông: 

- Âm AH có thể được cho là trùm khắp mọi phương 
hướng, vì thế tự nó không biểu thị phương hướng 
cụ thể nào. 

10. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
các màu sắc: 

- Âm RA là màu đỏ: 

- Âm PA là màu trắng; 

- Âm TSA là màu xanh dương; 

- Âm NA là màu vàng: 

- Âm DHI là có nhiều màu sắc: 

- Âm AH là trung tính, tự nó không biểu thị màu 
sắc cụ thể nào. 


Với 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


11. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 
hình dạng: 


- Âm RA là một hình tam giác; 

- Âm PA là một hình tròn; 

- Âm TSA là hình bán nguyệt; 

- Âm NA là một hình vuông: 

- Âm DHI là có nhiều hình dạng: 

- Âm AH tự nó không biểu thị hình dạng cụ thể nào. 
12. Theo một cách hiểu khác thì các âm liên quan tới 

các bộ Phật: 


- Âm AH là Như Lai bộ của đức Phật Vairochana 
(Ty-lô-giá-na Phật); 

- Âm RA là Liên Hoa bộ của đức Phật Amitabha 
(A-mi-đà Phật); 

- Âm PA là Bảo Sanh bộ của đức Phật Ratnasambhava 
(Bảo Sanh Phật); 

- Âm TSA là Nghiệp bộ của đức Phật Amoggasiddhi 
(Bất Không Thành Tựu Phật); 

- Âm NA là Kim Cương bộ của đức Phật Akshobhya 
(Bất Động Phật); 

- Âm DHI là Hoạt Bi bộ (Heruka) của đức Phật 
VaJradhara (Kim Cương Trì Phật). 


28 


SÚC SẮC DÙNG CHO MO 


(Gnm pháp tiên tri trình bày ở đây sử dụng 
con súc sắc (xí ngầu). Loại súc sắc truyền 
thống Tây Tạng có sáu mặt và trên mỗi mặt ghi một âm 
trong thần chú của Đức Văn Thù. Tuy nhiên, ta có thể dễ 


dàng thay thế bằng bất kỳ loại súc sắc nào có sáu mặt số, 
sử dụng sự tương ứng được mô tả dưới đây. 


Nếu bạn thích dùng súc sắc truyền thống của Tây 
Tạng, bạn có thể gửi 5 USD, đã bao gồm cả cước phí vận 
chuyển, về địa chỉ: 

Snow Lñon Publications 
PO box 64883 

lthaca, NY 14851 
Phone: (800) 950-0818 
Fax: (607) 278 8508 


(Tham khảo thông tin chi tiết tại http:/www. 
snow]lionpub.com/html]/product_586.htm]) 


^ 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Giá trị tương đương khi dùng súc sắc có mặt số: 


âm AH = số 6 
âm RA = số 2 
âm PA = số 3 
âm TSA = số 5 
âm NA = số 4 
âm DHI = số 1 





Súc sắc truyền thống của Tây Tạng dùng cho Mo 


30 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


NHỮNG CHỈ DẪN CÔ ĐỌNG ĐỀ SỬ DỤNG 
MO 
1. QUÁN TƯỞNG ĐỨC VĂN THÙ: 

Hãy hình dung ngài đang gia trì cho con súc sắc mà 
bạn sắp dùng để thực hiện việc tiên tri và tụng đoạn văn 
sau: 

“Om! Đức Văn-thù-sư-lợi toàn hảo, với tuệ nhãn siêu 
việt thấu suốt cả ba thời, xin rủ lòng lân mẫn đến con. 
Thông qua năng lực chân lý của Tam bảo, Tam căn chân 
thật và tương sinh, xin hãy chỉ rõ những gì nên chấp 
nhận và những gì cần từ bỏ.” 


2. TỤNG THÂN CHÚ CỦA ĐỨC VĂN THÙ: 
OM AH RA PA TSA NA DHI (3 hoặc 7 lần) 


3. TỤNG THÂN CHÚ DUYÊN SINH TƯƠNG THUỘC: 

OMYEDHARMAHETUPRABAWAHETUNTEKHEN 
TATHAGATO HAYA WATEIT TE KHEN TSAYO 
NIRODHA EWAM WADI MAHA SHRAMANA SOHA (1 
lần, 3 lần, hoặc 7 lần) 


4. GIEO SÚC SẮC: 

Thổi vào con súc sắc để truyền vào đó năng lực của 
những thần chú. Sau đó, niệm tưởng trong tâm vấn đề 
của bạn và gieo súc sắc hai lần rồi xem xét câu trả lời. 


31 


CÁC ĐỀ MỤC CỐT YẾU ĐỂ TIÊN TRI 


1. AH AH 6, 6) Bầu trời không dấu vết 

2. AH RA (6, 2) Những tia sáng mặt trời chói lọi 

3. AH PA (6, 3) Những tia cam lồ của vầng trăng 
4. AH TSA (6, 5ð) Ngôi sao sáng 

5. 
6 
Ỹ 
8 
9 


AHNA G6, 4) Nền tảng của vàng 


. AH DHI (6, 1) Âm thanh của chày kim cương 
. RA AH (2, 6) Ngọn đèn sáng 

. RA RA (2, 2) Thêm dầu bơ vào ngọn lửa hừng 
. RA PA (2, 3) Thần chết 


10. RA TSA (2, 5) Vị vua quyền uy 
11. RA NA (2, 4 Cây khô 
12. RA DHI (2, 1) Cánh cửa của những thị kiến tốt 


lành 


18. PA AH (3, 6) Bình cam lồ 

14. PA RA (3, 2) Ao nước không nguồn 
15. PA PA (3, 3) Đại dương cam lồ 

16. PA TSA (3, 5) Quỷ ưu phiền 

17. PA NA (3, 4) Hoa sen bằng vàng 


Đa 


18. 
lỢ, 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2ï. 
28. 
20. 
ỏ0. 
ö1. 
32. 
Jỏ. 
34. 
J5. 
ö6. 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 


PA DHI (3, 1) Thần dược như cam lồ 

TSA AH (5, 6) Cây dù trắng của vận may 
TSA RA (5, 2) Đại hỏa khí 

TSA PA (5, 3) Không có sự thông tuệ 

TSA TSA (5, 5) Ngọn cờ thanh danh 

TSA NA (5, 4) Quỷ ma của các uẩấn 

TSA DHI (5, 1) Ngôi nhà của những tin vui 
NA AH (4, 6) Ngọn núi vàng 

NA RA (4, 2) Quỷ ma của đứa con trai siêu phàm 
NA PA (4, 3) Bình ngọc tràn đầy 

NA TSA (4, 5) Núi cát rải rác 

NA NA (4, 4) Lâu đài vàng 

NA DHI (4, 1) Kho tàng châu báu 

DHI AH (1, 6) Đức Văn Thù xuất hiện 
DHI RA (1, 2) Nút kiết tường bất tận 

DHI PA (1, 3) Cá mái vàng 

DHI TSA (1, 5) Ốc xà cừ trắng 

DHI NA (1, 4) Bánh xe vàng 

DHI DHI (1, 1) Cờ chiến thắng quý báu 


33 


34 


PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


| [m 
AH AH 


1. BẦU TRỜI KHÔNG DẤU VẾT 


Nếu kết quả là AH AH - bầu trời không vấy bẩn, 
thì người cần tiên tri nên lắng nghe. Cũng giống 
như bầu trời không hề vấy bẩn, tâm bạn cần được 
tịnh hóa hoàn toàn và đưa vào trạng thái an tĩnh. 


Dấu hiệu tiên tri này có nghĩa là “âm thanh của ba 
tầng tánh Không”. 


35 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Không có gì làm hại gia đình, tài sản và cuộc sống của 
bạn, và tất cả đều rất may mắn. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Vì có sự an tĩnh nên sẽ không có trở ngại gì trong việc 
hoàn thành những ý định và mục đích của bạn. Kết quả 
tiên tri AH AH này cho thấy sự thuận lợi nhất trong việc 
ngăn chặn những thế lực tiêu cực và các điềm xấu. Nếu 
bạn nương tựa vào chư Phật và Bồ Tát thì những che 
chướng sẽ được quét sạch và mọi kết quả sẽ nhanh chóng 
đạt được. Nếu trước đó bạn gặp phải những rắc rối hay 
bất hạnh thì những điều ấy sẽ được cải thiện. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Mặc dù bạn có bạn bè và của cải, những điều đó thật 
khó ở lại với bạn trong tương lai. Nếu bạn muốn giữ lại 
những điều đó, bạn nên dùng hoa và những thứ tương tự 
dâng lên cúng dường Kinh Bát-nhã Ba-la-mật - là kinh 
điển về Sự viên mãn của Trí tuệ. 


KẺ THÙ 
Không có kẻ thù. 


36 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Bẽ có một cuộc hành trình êm ả và thoải mái cho 


những người khách mà bạn đang trông đợi. 


BỆNH TẬT VÀ NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Kết quả tiên tri này cho thấy bạn khoẻ mạnh và không 
có bất kỳ thế lực tiêu cực hay tỉnh linh xấu ác nào quấy 
rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Bạn sẽ thành công trong việc từ bỏ những khuynh 
hướng không lành mạnh và trong việc thành tựu thiền 
định. Những lỗi lầm và che chướng sẽ hoàn toàn được 
tịnh hóa. 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu vật ấy vẫn còn ở gần nơi bạn đánh mất thì bạn sẽ 


tìm được. Nếu không, sẽ khó tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Cơ hội thành công là như nhau cho cả hai cách. Vì thế, 
sự việc có thể thành tựu nhưng chỉ là chậm chạp thôi. 


s 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Cũng chỉ có cơ hội thành công ở mức trung bình đối 
với bất kỳ vấn đề nào khác. Để vấn đề có thể thực hiện 
được và đạt đến thành công, bạn cần nương tựa vào đức 
Vajrasattva như vị Bổn tôn đặc biệt của bạn; hãy tụng 
thần chú Trăm âm của đức Vajrasattva và tụng kinh Bát- 
nhã Ba-la-mật, bất kỳ là bản kinh dài, ngắn hay trung 
bình. Bạn cũng cần nương tựa vào đức Akashagarbha 
(Hư Không Tạng) như một vị Bổn tôn đặc biệt. 


Kết quả tiên tri này được gọi là “vô úy thf (ban cho sự 
an ổn, không sợ hãi). 


2. NHỮNG TIA SÁNG MẮẶT TRỜI CHÓI LỌI 


Nếu kết quả tiên tri là AH RA - những tia sáng 
mặt trời chói lọi - thì bất kỳ điều gì người cần tiên 
tri yêu cầu đều sẽ được giải quyết ổn thỏa một 
cách không hạn chế, giống như sự chói sáng của 
mặt trời, và sẽ rất tốt đẹp. 


Dấu hiệu tiên tri này được gọi là “không nhuốm bụi 


và trong trẻở”. 


38 


NỘI DUNG CHÍNH 
tì Xj 
AH RA 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Gia đình, tài sản và cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp nếu 
bạn tĩnh tấn thực hành những thiện hạnh. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 
Nếu bạn phá tan lưới nghi ngờ bao phủ chính mình 
thì những ý định và mục đích của bạn sẽ trở nên tốt đẹp. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Nếu bạn có được những vật lấp lánh như pha lê, ngọc 


quý và những thứ tương tự, hay những vật có màu đỏ, thì 
sẽ có được đôi chút cải thiện. 


39 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
KẺ THÙ 

Không có kẻ thù. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Những vị khách của bạn sẽ đi đường thuận lợi và bạn 
sẽ nhận được những tin vui xác thực về họ. 


BỆNH TẬT VÀ NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Bạn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và không bị quấy rầy 
bởi Những tỉnh linh xấu ác. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Nhờ thực hành, sự thông tuệ, uyên bác và thiền định 
của bạn sẽ tăng trưởng. 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn tìm theo hướng tây nam của nơi đã đánh mất 


thì sẽ tìm thấy. Một người nào đó sẽ mang đến cho bạn 
tin tức về vật ấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


À»* ~ .k ~ Z ~ *tÀ ` 
Rồi bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của việc này. 


40 


NỘI DUNG CHÍNH 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Mặc dù kết quả tiên tri đối với mọi vấn đề khác là khá 
tốt, nhưng kết quả của những công việc liên quan tới đất 
đai, nhà cửa và những đồ vật được dùng như vật chống 
chịu - chẳng hạn như bàn, ghế v.v... - thì hơi xấu. Nếu 
bạn nương tựa những Bổn tôn trí tuệ như Đức Văn Thù, 
hãy cúng dường đèn bơ và những lá cờ cầu nguyện, và 
hãy tụng nhiều kinh điển, chẳng hạn như kinh Xua tan 
bóng tối mười phương, thì công việc sẽ trở nên tốt đẹp. 


A2“? 


Tiên tri này được gọi là “sự ra đi của bóng tốt. 
3. NHỮNG TIA CAM LỒ CỦA VẦNG TRĂNG 


Nếu kết quả tiên tri là AH PA - vầng trăng tốt 
đẹp -, thì giống như những tia cam lồ - mặt trăng 





41 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


- chiếu sáng bầu trời, vì thế sự thành tựu của 
những hoạt động an bình, tăng ích và đức hạnh 
được bảo đảm. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “sự vui 
hưởng những đối tượng ham muốn của giác quan nơi 
không có sự tập hợp những chướng ngạt”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Nếu bạn cử hành những nghỉ lễ quét sạch những ô 
nhiễm và nghi lễ tẩy tịnh thì bạn có thể có thêm con cái. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Không có chướng ngại đối với những ý định và mục 
đích của bạn. Đặc biệt tốt đẹp đối với việc tiến hành 
những hoạt động ôn hòa, nhẹ nhàng; việc sử dụng sức 
mạnh hay những hành vi bạo lực sẽ không có tác động 
mạnh. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Mọi vật thể, thực phẩm và thức uống có màu trắng 
đều sẽ tăng trưởng. 
KẺ THÙ 

Không có kể thù. 


42 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình những người khách của bạn sẽ thuận lợi 
và chẳng bao lâu nữa họ sẽ tới. 
BỆNH TẬT 

Bạn sẽ nhanh chóng được khỏi những bệnh cảm lạnh 


và tiêu hóa. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Không có các tinh linh xấu ác quấy rầy bạn bất kỳ 
điểu gì. 
THỰC HÀNH TÂM LINH 

Tâm đức hạnh tốt đẹp và đức hạnh sẽ tăng trưởng. 
VẬT THẤT LẠC 

Nếu bạn nhờ cậy một phụ nữ tìm kiếm về hướng nam 


hay hướng bắc thì vật bị mất sẽ được tìm thấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Điều ấy sẽ thành tựu. 
CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Những công việc liên quan đến phụ nữ và bất kỳ hoạt 
động nào dễ dàng, không đòi hỏi nhiều cố gắng đều được 


43 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


dự đoán là sẽ tốt đẹp. Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến 
lửa sẽ hơi xấu. Những sự việc nhỏ và hạnh phúc sẽ tăng 
trưởng nhờ nương tựa những Bổn tôn nữ, chẳng hạn như 
đức Thra Trắng và Dshnisha Vĩjaya. Bạn nên tụng bất kỳ 
kinh nào có những tiên đoán về sự giác ngộ của phụ nữ. 
Hãy cử hành nghi lễ ban nước và tẩy tịnh nước để tránh 
sự trừng phạt. Sẽ rất tốt nếu bạn thực hành việc cúng thí 
cho loài rồng. Cũng thế, nhờ nương tựa vào bất kỳ thực 
hành guru yoga nào, những kết quả tốt sẽ tăng trưởng. 


Tiên tri này được gọi là “những đám mây dày tốt lành”. 


4. NGÔI SAO SÁNG 


Nếu kết quả tiên tri là AH TSA - ngôi sao rất 
sáng - thì khi bạn làm việc với tâm kiên định và 
cẩn trọng sẽ có kết quả tốt. 
Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “sự không 
phân tán những vẻ đẹp đã được tích lũy”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Nếu bạn treo những lá cờ cầu nguyện và thắp hương 
thì tất cả những điều này sẽ trở nên tốt đẹp. 


44 


NỘI DUNG CHÍNH 
AH TSA 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bất kỳ hoạt động nào liên quan tới việc đi lại đây đó 
hay sự vận động cũng như những hành vi bố thí đều sẽ 
có kết quả tốt. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Cùng với tin tức và thư từ, bạn sẽ nhận được những 


vật phẩm bằng gỗ, thú vật, vải màu xanh lá cây và những 
thứ tương tự. 


KẺ THÙ 
Không có kẻ thù. 


45 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Những người khách của bạn sẽ có hành trình thuận 
lợi và sẽ đến nơi rất sớm. 


BỆNH TẬT 

Hiện có một bệnh thuộc về khí và tâm thức đang xúc 
động, nhưng những điều đó không quá xấu. Nếu bạn thờ 
phụng tổ tiên, cúng thí cho những tỉnh linh cây cối và 
làm những điều tương tự thì sẽ được lợi lạc. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Mặc dù không có Những tỉnh linh xấu ác tấn công 
bạn, nhưng bạn có một lỗi nhỏ là quá nhiều tư tưởng kích 
động, không kiên định. Nhờ nương tựa vào sự an định và 
kiên cố của tâm, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Bất kỳ thực hành tâm linh nào cũng sẽ có kết quả tốt, 
đặc biệt là nếu bạn thực hành ở một nơi khác với nơi bạn 
thường thực hành. 


VẬT THẤT LẠC 

Mặc dù vật ấy đã bị người khác lấy đi, nhưng vẫn có 
khả năng tìm lại được nếu bạn nhanh chóng tìm kiếm về 
hướng bắc hay hướng đông của nơi đã đánh mất nó. 


46 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Kết quả tiên tri cho biết là sự việc sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Những vấn đề này đều sẽ khả quan, dù rằng bất kỳ 
hoạt động nào liên quan đến nước đều có phần không 
thuận lợi. Bạn nên nương tựa những Bổn tôn hoạt động 
như đức Tara Xanh. Hãy cử hành nghi lễ cúng dường cho 
các Hộ pháp và treo cờ cầu nguyện càng nhiều càng tốt. 
Hãy thực hành những cuộc đi nhiễu, lễ lạy và những nghi 
lễ ném rải forma. Tụng bất kỳ kinh điển nào, chẳng hạn 
như kinh Đức Phật Avatamsaka (kinh Hoa Nghiêm) và 
những kinh liên quan đến chuyện chư Phật và Bồ Tát 
du hành tới những xứ khác. Nếu nương tựa những Bổn 
tôn màu xanh lá cây thì mọi hoạt động đều sẽ thành tựu 
nhanh chóng. 


Như thế, tiên tri này được gọi là “sự gia tăng khí lực 
như những cơn xốy năng lượng giữa bầu tròi”. 


5. NÊN TẢNG CỦA VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là AH NA - nền tảng của 
vàng - thì công việc ổn định có thể thành tựu và 
mang lại những kết quả tốt, cũng như mặt đất là 
tốt đẹp. 


47 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


x 
AH NA 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được biết như là 
“việc không có khả năng ưóc đoán chính xác khiến cho 
vấn đề vẫn không giải quyết được”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Gia đình, tài sản và cuộc sống của bạn rất ổn định và 


đang trong điều kiện tuyệt hảo. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Vì ý định của bạn kiên cố nên kết quả tiên tri này 
khuyên bạn ở yên tại vị trí của mình. Như vậy thì kế 
hoạch của bạn sẽ không bị hủy bỏ. 


48 


NỘI DUNG CHÍNH 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Về lâu dài sẽ là tốt đẹp, nhưng phải mất một thời gian 
để đạt được. 


KẺ THÙ 
Không có kẻ thù. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Nói chung thì hành trình tốt đẹp, nhưng phải mất 
một thời gian nữa họ mới đến nơi. 


BỆNH TẬT 

Bạn đang có bệnh nhẹ về đàm, nhưng không xấu. Việc 
chữa khỏi bệnh tức thì là rất khó, vì thế bạn nên cử hành 
một nghi lễ lửa, xây dựng những bánh xe cầu nguyện 
“man? quay bằng gió và treo nhiều cờ cầu nguyện. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Không có tinh linh xấu quấy rầy bạn. Nguyên nhân 
gây ra bất ổn của bạn phải được xem là do sự không tương 
thích giữa đất và nước tại nơi xảy ra sự việc. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Tương lai sẽ tốt đẹp, nhất là khi bạn thực hành liên 
tục ở một nơi. 


49 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


VẬT THẤT LẠC 

Vật bị mất sẽ được một trong những người của bạn 
tìm thấy. Nếu không, hãy tìm về hướng đông của nơi đã 
đánh mất. Nếu không nhanh chóng tìm thấy thì sau này 
sẽ khó tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Đẽ phải mất một thời gian, vì thế đừng quá hăng hái. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Nếu thực hiện nhanh chóng thì mọi việc sẽ trở nên tốt 
đẹp. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chất 
khí, đến việc gửi thư từ, tin tức và những việc tương tự 
đều bất lợi. Việc nương tựa vào các Bổn tôn Kim Cương, 
chẳng hạn như đức Phật Thích-ca Mâu-ni, Achala (Hộ 
Pháp Bất Động) v.v... cũng như những Bổn tôn Phẩm 
tính hay Bảo Sanh như đức Phật Bảo Sanh, đều rất tốt. 
Cũng thế, việc cử hành nghi lễ làm hưng vượng tài bảo, 
làm một trăm ngàn tháp nhỏ bằng đất, khắc thần chú 
trên đá, xây dựng tôn tượng và cúng thí cho những vị 
thần đất đều rất tốt. 


Tiên tri này được gọi là: “nếu bạn ở đây, nền tảng sẽ 
trỏ nên vững chắc”. 


50 


NỘI DUNG CHÍNH 





6. ÂM THANH CỦA CHÀY KIM CƯƠNG 


Nếu kết quả tiên tri là AH DHI, Vajra Saraswati 
- âm thanh của chày kim cương - thì hạnh phúc 
trong tâm sẽ tăng trưởng giống như khi ta nghe 
tin tức tốt lành, và mọi sự sẽ tốt đẹp. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “tăng 
trưởng sự thông tuệ vô hạn bởi thiên nữ của tâm”. Nói 
chung, tiên tri này là điềm báo tốt đẹp trong việc nghiên 
cứu khoa học, nghệ thuật và kinh điển Phật giáo. 


51 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Nếu bạn tiến hành những thiền định trường thọ và 
những nghi lễ của các Bổn tôn nữ thì cuộc đời bạn sẽ 
vững chắc và ổn định. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bạn sẽ thành tựu chúng. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Rất có thể có được may mắn. 
KẺ THÙ 


Kẻ thù sẽ không xuất hiện, và chư thiên sẽ bảo vệ bạn. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Hành trình sẽ vui vẻ thuận lợi và họ sẽ nhanh chóng 
đến nơi. 


BỆNH TẬT 


Các bệnh tật sẽ thuyên giảm. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Tuyệt đối không có tỉnh linh xấu ác nào quấy rầy bạn. 
Không có nguyên nhân gây bất ổn, cho dù là những điểm 


DĐ 


NỘI DUNG CHÍNH 


báo có vẻ như không vui, và vì thế hoàn cảnh thực tế là 
thuận lợi. Hãy cầu nguyện vị Bổn tôn đặc biệt của bạn và 


điều này sẽ giúp tâm bạn sáng tỏ, không còn nhầm lẫn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 


Nếu bạn thực hành thiền định Va/ra Saraswati thì sự 
thông tuệ của bạn sẽ phát triển và điều này sẽ mang lại 
lợi lạc. 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn sử dụng những phương tiện khéo léo thì sẽ 
tìm được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TỚI VÀ CÔNG VIỆC SẼ 
THÀNH TỰU 


Bạn sẽ thành tựu như mong muốn. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả đều thuận lợi. Hãy tiến hành những hoạt động 
ôn hòa; bất kỳ hoạt động nào liên quan tới phụ nữ đều đặc 
biệt tốt đẹp. Về vị Bổn tôn đặc biệt của bạn, hãy chọn bất 
kỳ vị nào trong ba Đạo Sư - Avalokiteshvara, ManJushri 
hay Vajrapani - hay bất kỳ các vị Bồ Tát nào khác. Thêm 
nữa, việc bạn nương tựa vào Mạn-đà-la Mẹ của Heruka 
bộ, thực hành Tịnh Quang và Yoga Khao khát đều rất 
tốt. Bạn nên tụng những £antra như Chakrasamvara 


53 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


và Vajra Dakini, và những kinh điển như kinh Samadhi 
Raja. Hãy cử hành nghi thức cúng thí cho các mamo' và 
nương tựa vào những vị Hộ pháp như bộ đôi Damechen, 
năm thiên nữ TEering Chedma, và những vị bảo hộ an 
bình xuất hiện cưỡi trên một con vật. Đặc biệt là cầu 
nguyện Mĩakzerma và Reti. Bằng cách này, bất kỳ điều gì 
bạn mong muốn hay dụng tâm nỗ lực để đạt đến đều sẽ 
thành tựu. 


Tiên tri này được gọi là “tiên tri dịch chuyển để tăng 
trưởng một cách hoan hỉ và mở rộng sự thông tuể". 


7. NGỌN ĐÈN SÁNG 


Nếu kết quả tiên tri là RA AH - ngọn đèn sáng - thì 
tâm thức của người cần tiên tri rất trong trẻo và trổi 
vượt, giống như ngọn đèn là sự vượt trổi trong việc xua 
tan bóng tối. 


1é 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “ngọn 
đèn sáng khi lặng giổ”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Hiện nay những điều này đang thuận lợi. 


1Mamo: ở đây dùng với ý nghĩa như các vị dakini, bổn tôn nữ, những vị theo bảo 
vệ và phụng sự Phật pháp. Xem thêm ở phần thuật ngữ cuối sách. 


54 


NỘI DUNG CHÍNH 
K3 TY 
RA AH 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bạn có thể làm đúng như mong ước, bạn sẽ thành 
công. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Tình huống hiện nay đang tốt đẹp. 
KẺ THÙ 

Sẽ không có ai cả. Bạn có thể nghe tin rằng những kẻ 
thù của bạn đang ở xa, nhưng họ không thể làm hại bạn. 


55 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Bạn sẽ nghe tin tức rõ ràng về họ, và hành trình của 
họ sẽ thuận lợi. 
BỆNH TẬT 


x _ 2 X2 ^z 
Bệnh của bạn sẽ chuyển biến xấu hơn. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Không có tinh linh xấu quấy rây bạn. Bất ổn của 
bạn đang phát sinh là do nghiệp lực trước đây, nhưng sẽ 
không có tổn hại gì. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Sẽ không có trở ngại cho việc bạn tự mình thực hành. 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn tìm về hướng tây nam của nơi đã đánh mất 
thì sẽ tìm thấy nó. 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Nếu bạn bắt đầu với sự tỉnh tấn thì sẽ không có bất kỳ 
chướng ngại nào và sự việc sẽ thành tựu. 


56 


NỘI DUNG CHÍNH 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Sẽ không có sai lầm trong bất kỳ hoạt động nào bạn 
thực hiện. Hãy đọc các kinh như kinh Kalpa Bhadra 
(kinh Hiền kiếp), và nương tựa vào những Bổn tôn Liên 
hoa như Amrtayus (đức Phật Vô Lượng Thọ), Kurukulli, 
Marichi và những vị tương tự. Nếu bạn thực hành thiền 
định của Humkara Cha-Mẹ và Garuda Đỏ thì bạn sẽ 
thành công. Hãy nương tựa những Hộ pháp như Bổn tôn 
vĩ đại T5imar. Những chướng ngại sẽ được ngăn ngừa 
bằng việc dọn sạch đường sá và lối đi, cử hành những 
nghi lễ lửa v.v... Và bằng cách này, bạn sẽ thành tựu ước 
muốn của mình. 


Tiên tri này được gọi là “người tự giúp chính mình”. 


8. THÊM DẦU BƠ VÀO NGỌN LỬA HỪNG 
Nếu kết quả tiên trị là RA RA - Bồn tôn Mã đầu 
ShrI Hayagriva - thì mọi hoạt động thuộc năng 
lực sẽ được thành tựu một cách thuận lợi và tốt 
đẹp. 

Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “liên tục thêm 
đầu bơ vào những ngọn lửa khát khao hừng hực”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Những điều này sẽ phát triển tốt đẹp. Vẻ đẹp của thân 
thể bạn cũng được gia tăng. 


57 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
Xj t3 
RA RA 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những điều này sẽ nhanh chóng thành tựu và bạn 
cũng sẽ nhận được tin tức rõ ràng nào đó có liên quan. 
Nếu bạn tụng những thần chú của bất kỳ thực hành 
dakini nào với một số lần thích hợp thì những hoạt động 
của bạn sẽ mở rộng và có trọng tâm rõ ràng hơn. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Bất kỳ vật phẩm nào có bản chất khô ráo và có màu 
đỏ đều sẽ phát triển. Đặc biệt, hạnh phúc của bạn sẽ tăng 
thêm rất nhiều nhờ vào việc cử hành những nghi lễ năng 
lực lửa càng nhiều càng tốt trong khả năng của bạn. 


58 


NỘI DUNG CHÍNH 


KẺ THÙ 

Mặc dù không có những kẻ thù chống đối bạn, nếu 
bạn muốn tấn công thì sẽ sớm có tin tức rõ ràng rằng bạn 
có thể tiêu diệt kẻ thù ở phương đông hoặc ở trung tâm. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Họ sẽ đến nơi sớm và hành trình được thoải mái. 


BỆNH TẬT 

Để chữa những bệnh như bệnh nóng, bệnh thuộc về 
máu và bệnh truyền nhiễm, bạn cần có sự điều trị kết 
hợp với cử hành những nghi lễ. Những loại bệnh khác sẽ 
nhanh chóng được chữa khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Không có tĩnh linh xấu tấn công bạn. Tuy nhiên, bạn 
đang tham gia vào những công việc lớn lao với sự trù liệu 
kém cỏi, và vì thế bạn đang gặp bất ổn. Những người 
theo hầu của các Bổn tôn Phẫn nộ không hài lòng về bạn, 
vì thế nếu bạn cúng dường những loại trời thế tục khác 
nhau thì sẽ tốt đẹp. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Việc thực hiện những thiện hạnh và những hoạt động 
năng lực sẽ tăng trưởng, và sẽ thuận lợi cho bạn. 


59 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


VẬT THẤT LẠC 
Sẽ được tìm thấy ở hướng nam hay hướng tây của nơi 
bạn đánh mất. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Những điều này sẽ nhanh chóng thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả đều tốt đẹp, mặc dù bất kỳ hoạt động nào liên 
quan tới những vật thể cứng rắn cũng như đất và nước 
thì rất xấu. Việc tham gia vào những hoạt động đó sẽ 
giếng như nước bị cạn kiệt khi đun sôi hay như cái ao 
mùa hè đang bị khô cạn dần. Bạn nên nương tựa những 
Bổn tôn phẫn nộ của Liên Hoa bộ, và những Bổn tôn 
năng lực như Hayagriva và Takkira7a. Hãy tụng những 
kinh điển và tantra của đức Avalokiteshvara (Quán Tự 
Tại), chẳng hạn như Amoghapasha (đức Quán Tự Tại 
Bất Không Quyến Sách). Nếu bạn nương tựa vào những 
Bổn tôn năng lực và phẫn nộ thì các mục đích của bạn 
sẽ nhanh chóng thành tựu và bạn sẽ hạnh phúc như một 
ngọn lửa cháy bừng lên. 

Tiên tri này đựơc gọi là “tăng trưởng sự biểu lộ niềm 


”? 


VUI . 


60 


NỘI DUNG CHÍNH 





9. THÂN CHẾT 


Nếu kết quả tiên trị là RA PA - thần chết - thì 
biểu tượng là sự hủy diệt. Giống như tia lửa bị 
dập tắt bởi một lượng nước nhỏ, bất kỳ công việc 
nào bạn tham gia vào thì vô đạo đức và không 
thành công vì bị siết chặt bởi Thần Chết. Cốt yếu 
của điều này là ta khỏi hành qua cánh cửa ra bên 
ngoài về hướng nam. 


Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “sự giết hại, chết 
chóc và hủy diệt”. 


61 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Có sự chết chóc và những trở ngại rất lớn. Để vượt qua 
những điều này, hãy quét sạch bụi bặm trên những bản 
kinh và cử hành một nghỉ lễ ném rải £orma của một Bổn 
tôn phẫn nộ nào đó. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Vì có những ngăn trở và chướng ngại lớn lao nên 
những điều này sẽ không được thành tựu. Cách tốt nhất 
là tạm hoãn những nỗ lực để cố đạt được chúng. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Không có bằng hữu hay của cải và bạn sẽ gặp chướng 
ngại khi cố gắng để đạt được. 


KẺ THÙ 
Có những kẻ thù ở chung quanh. Đặc biệt, bạn phải 


hạn chế việc đi về hướng nam hay hướng bắc. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Họ sẽ trải qua hành trình không thuận lợi với những 
chướng ngại trên đường đi. Hãy cử hành một nghi lễ Bổn 
tôn Bạch tán cái (Cây dù trắng). 
BỆNH TẬT 

Có một mối nguy hiểm lớn đối với người bệnh. Những 


người mắc các bệnh hàn hay tụ nước trong cơ thể sẽ rất 


62 


NỘI DUNG CHÍNH 


khó chống chọi. Nếu bạn không nhanh chóng và cần mẫn 
thực hiện việc tụng thần chú và cử hành những nghi lễ 
đổi với cáo gi Báo hộ thả sẽ Ehố chữa khối bệnh, 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Bạn đang bị hại bởi những thức uống không trong 
sạch, bởi những vật có hình tròn màu xanh dương đậm, 
và những vật màu đen như một vài loại thực phẩm, của 
cải và những vật trang sức của góa phụ, hay sự nhiễm 
bẩn do để lẫn quần áo của bạn với quần áo dơ của người 
bệnh; hoặc do việc không giữ đúng các giới nguyện đã thọ 
nhận của bạn. Bạn nên cử hành một nghi lễ phóng sanh 
(ched drod) của đức Thra hay Vajrakilaya và cúng thí cho 
loài rồng. Mặc dù sự bất ổn đến từ nơi bạn chẳng bao giờ 
ngờ được, bạn vẫn phải tự phòng hộ đối với những rắc rối 
bất ngờ xuất phát từ những tỉnh linh nước, quỷ ma và 
những loài tương tự. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Có những trở ngại rất lớn. Bạn nên tụng Lời nguyện 
Quy y Tam bảo một trăm ngàn lần. Thêm nữa, hãy cử 
hành những nghi lễ ném rải torma và những nghi lễ 
phóng sanh, tụng nhiều kinh điển khác nhau và làm 
những nghỉ lễ mãnh liệt khác hướng về phương bắc. Nếu 
những điều này không được thực hiện thì sẽ rất bất lợi. 
Kết quả tiên tri này cho thấy sự tổn hại và chướng ngại 


63 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


rất lớn cho cuộc đời bạn, bởi nó giống như một tia nháng 
lửa tắt ngay tức thì. Hãy tụng kinh Amitayus (Vô Lượng 
Thọ) và đà-ra-ni càng nhiều càng tốt. 


VẬT THẤT LẠC 

Mặc dù vật ấy được mang đi về hướng nam hay hướng 
bắc, nhưng dù bạn có truy theo dấu vết thì cũng không 
thể tìm thấy nó. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Vì có liên quan đến một ý định sai lầm nên sự việc sẽ 
gặp chướng ngại và không thể thành tựu. 
CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Mặc dù mọi vấn đề đều sẽ có kết quả xấu, nhưng 


những hoạt động như săn bắn, bào chế chất độc và những 
hành vi phá hoại đều sẽ kết thúc thuận lợi. 


Tiên tri này được gọi là “hoạt động thành tựu sự hủy 
diệt. 


10. VỊ VUA QUYỀN UY 


Nếu kết quả tiên tri là làA TISA - vị vua quyền uy 
- thì sức mạnh tự nhiên phát sinh tự bản thân, 


64 


NỘI DUNG CHÍNH 


xẻ 
Tơ 


giống như một ngọn lửa rừng bùng cháy lón khi 
CÓ g1Ó. Ỏ đây, những hoạt động năng lực và mãnh 
liệt được hàm chứa cả tiềm năng sắc bén. 

Phù hợp với tỉnh túy những lời từ vị phối ngẫu của 
Yamantaka người Hủy diệt, dấu hiệu của kết quả tiên tri 
này được gọi là “ban năng lực cho những a1 thâm nhập 
vàơ”. Tiên tri này cũng được gọi là “tiếng rống của những 
con cọp và sư tử dũng mãnh”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Bỏi sức mạnh năng lực của bạn đang gia tăng, không 
điều gì có thể làm hại bạn. 


65 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Nhờ sẵn có sức mạnh, bất kỳ điều gì bạn ước muốn 
đều sẽ thành tựu. Nếu thực hiện những hoạt động triệu 
thỉnh và mãnh liệt thì sẽ hết sức tuyệt hảo. Nhưng nếu 
bạn hành động phù hợp với thực hành cốt yếu của vị Bổn 
tôn thiền định đặc biệt của bạn thì cũng tốt. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Bạn sẽ được gia tăng của cải, nhất là những vật phẩm 
có màu xanh lá cây và có hình chữ nhật hay hình bầu 
dục. 


KẺ THÙ 
Vì không có kẻ thù nào đủ sức chống đối bạn, bạn sẽ 


chiến thắng mọi loại kẻ thù. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Khách mời và khách viếng thăm đều sẽ có hành trình 
thoải mái và nhanh chóng đến nơi. Thêm nữa, bạn cũng 
sẽ được lợi lạc nhờ việc gặp gỡ họ. 


BỆNH TẬT 
Mặc dù bệnh của bạn đang diễn tiến xấu nhưng không 
có gì nguy hiểm. Bạn nên cúng dường các vị Hộ pháp. 


66 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Vì các vị Bảo trợ đang bảo vệ bạn nên không có tỉnh 
linh xấu nào quấy rầy. Mặc dù bạn nghĩ là bạn đã thực 
hiện những lễ cúng dường lớn cho các vị Bảo trợ nhưng 
vẫn là chưa đủ và bạn phải cúng dường thậm chí còn 
nhiều hơn trước nữa. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Dù bạn hướng đến mục tiêu tu tập nào cũng đều sẽ 
thành tựu tốt đẹp. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy sẽ lấy lại được nhờ sử dụng sức mạnh. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 
Nếu bạn nương tựa Bổn tôn đặc biệt của bạn, họ sẽ tới 
và mọi công việc sẽ được thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Mặc dù tiên tri này cho biết rằng mọi vấn đề còn lại 
đều thuận lợi và sức mạnh của bạn sẽ gia tăng, nhưng 
cũng nên biết rằng bất kỳ hoạt động nào liên quan tới 
nước, chẳng hạn như làm mưa, sẽ chỉ mang lại kết quả 
tầm thường. Hãy nương tựa Vajrakilaya, hóa thân phẫn 
nộ của Guru Padmasambhava, và Bồn tôn thiền định đặc 


67 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


biệt của bạn. Nhờ tán thán năng lực của các vị Hộ pháp, 
bạn sẽ được bảo vệ. Nếu bạn cúng dường bằng cách thắp 
hương và treo những lá cờ cầu nguyện thì mọi hoạt động 
mà bạn mong ước thực hiện sẽ hàm chứa năng lực lớn lao 
và vì thế sẽ thành công. Nếu bạn nương tựa vào những 
vị Hộ pháp, Ganapati, Mahakala và quỷ ma hành tỉnh 
Rahula, bạn sẽ đạt được những thành tựu tâm lĩnh. 


Tiên tri này được gọi là “sự gia tăng năng lực và sức 
mạnh”. 


11. CÂY KHÔ 


Nếu kết quả tiên tri là lA NA - cây không được 





68 


NỘI DUNG CHÍNH 


tưới nước - thì nên biết rằng sẽ không có bất kỳ 
kết quả nào, giống như một cây khô không cho 
quả. 

Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được chỉ ra bởi loài 
Càn-thát-bà (Gandharva - Hương thần), sứ giả của Ma 
vương, cư trú ở phương đông nam, với lời cảnh báo rằng: 
“Bởi trong tâm người luôn chất chứa phiền não nên ước 
muốn của họ không bao giờ thành tựu. Vì thế, tiên trï này 
là sự đau khổ.” 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Cho dù hiện nay không có sai lầm nào, nhưng trong 
tương lai những vấn đề này sẽ không tiến triển thật tốt 
đẹp. Do đó, nhìn chung thì kết quả chỉ là tầm thường. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Giống như ngọn lửa đột ngột bừng lên và sau đó lịm 
dần, những ý định và mục đích của bạn khó mà thành 
tựu. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Không có bất kỳ điều gì. 
KẺ THÙ 

Mặc dù có những kẻ thù nhỏ nhặt, họ không thể gây 
tổn hại nặng nề cho bạn. 


69 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Vì những người khách sẽ mệt mỏi và mất sức trên 
đường đi nên sẽ đến nơi chậm trễ. 


BỆNH TẬT 
Mặc dù bạn sẽ có sự rối loạn tạm thời về chức năng 
của mật nhưng sẽ không gây tổn hại. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Do sự ái luyến đối với tổ tiên hay thân quyến đã mất 
nên phiền não phát sinh, nhưng sẽ không có tổn hại gì. 
Với lòng bi mẫn, bạn nên cử hành một vài nghi lễ để 
đền đáp món nợ của bạn đối với lòng tốt của những thân 
quyến đã mất. Thêm nữa, vì bạn đã phá võ mối quan hệ 
tài bảo với những vị thần địa phương và đất đai, bạn nên 
tụng kinh Suvarna Prabha và những nghi lễ làm hưng 
vượng tài bảo khác nhau. Việc tích tập công đức là rất tốt 
và việc chấn chỉnh những xáo trộn gây ra bởi những tỉnh 
linh đất mà trước đây bạn đã khuấy động cũng là quan 
trọng. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Khi có quá nhiều ước muốn bạn sẽ khó lòng thành tựu 
tất cả - cũng khó khăn như một đứa trẻ cố bắt lấy cầu 
vồng. 


70 


NỘI DUNG CHÍNH 


VẬT THẤT LẠC 


Vật ấy đã bị người khác lấy cắp và cất giấu, vì thế thật 
khó tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Vì ước muốn của bạn chịu tác động từ những người 
khác nên hoạt động của bạn cũng giống như trong mơ. Vì 
thế, sẽ khó thấy được kết quả thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Những vấn đề này đều không tốt. Đặc biệt là bất kỳ 
mong muốn đạt được hạnh phúc hay một vật phẩm đặc 
biệt nào đều có dự đoán rất không thuận lợi. Việc trì hoãn 
một công việc sẽ đem lại lợi lạc. Có thể làm giảm nhẹ rắc 
rối bằng cách cử hành những nghi lễ như trì tụng Mười 
Bánh xe của Kshitigarbha (Địa Tạng) và những thần 
chú hay đà-ra-ni để tăng trưởng của cải và sự vui sống, 
chẳng hạn như kinh Suvarna Prabha. Việc tụng Tantra 
Gốc Văn Thù và các tantra tương tự cũng tốt. 


Tiên tri này được gọi là “không có thực chất và không 
thể hiểu được”. 


71 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





12, CÁNH CỬA CỦA NHỮNG THỊ KIẾN 
TỐT LÀNH 


Nếu kết quả tiên tri là RA DHI - người canh gác 
phương nam - thì sẽ tốt đẹp, bởi đây là cánh cửa 
của những thị kiến tốt lành. Hơn nữa, con mắt trí 
tuệ siêu việt sẽ mỏ ra. 
Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “triệu 
thỉnh thiên nữ phương tây như một người bạn”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Vận may của bạn sẽ gia tăng và phẩm chất cuộc sống 
của bạn là tốt đẹp. 


ý dP 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Nếu bạn nghe theo lời khuyên của một người bạn tốt 
thì sẽ thành công. Những thực hành đa dạng để thấy 
được thị kiến trong gương và những thực hành tương tự 
cũng sẽ thành công. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Nếu những điều này được nuôi dưỡng với sự chuyên 
cần thì sẽ thành tựu. 
KẺ THÙ 

Không có kẻ thù. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình sẽ thuận lợi và họ sẽ nhanh chóng đến nơi. 
BỆNH TẬT 

Việc thực hiện những nghi lễ cho người bệnh sẽ làm 


tăng thêm khả năng hồi phục tức thì. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có a1 quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Kết quả tiên tri này cho thấy việc thực hành tâm linh 
đang tốt đẹp. Đặc biệt là bất kỳ thực hành nào hướng đến 
sự thanh tịnh giới hạnh đều sẽ lợi lạc. 


73 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn tìm kiếm về hướng nam hay hướng tây của 
nơi đã đánh mất thì sẽ tìm thấy vật ấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Mọi việc sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả đều tốt đẹp và bạn nên nhanh chóng xoay 
chuyển tâm bạn không tham gia vào những hoạt động 
không thích hợp, phi đạo đức. Kết quả tiên tri này 
khuyên bạn nên nương tựa vào đức Yamantaka Đỏ. Hơn 
nữa, đối tượng và mục tiêu của bạn sẽ gia tăng và những 
dấu hiệu tốt sẽ xuất hiện nếu bạn thực hiện bất kỳ thực 
hành tín ngưỡng nào liên quan tới những thiên nữ giọng 
nói, những Bổn tôn thuộc Liên Hoa bộ, những thiên nữ 
như Marichi, và những Hộ pháp như Dor7e Lekpa. Hãy 
đọc những kinh điển và £an£ra khác nhau, và nếu bạn 
thắp nhiều đèn bơ cũng như tụng bài cầu nguyện Guru 
Padmasambhava càng nhiều lần càng tốt thì những ý 
định của bạn sẽ thành tựu. 


Kết quả tiên tri này được gọi là “lời khuyên từ một 
người bạn tốt”. 


74 


NỘI DUNG CHÍNH 
4, „NỤ 
PA AH 


13. BÌNH CAM LỒ 


Nếu kết quả tiên tri là PA AH - bình cam lồ - thì 
những hoạt động an bình được thành tựu, giống 
như một cái bình chứa đầy chất cam lồ. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “uống 
cam lồ và đạt được sự bất tử”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Những điều này đang có triển vọng tốt đẹp. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC TIÊU 


Không có bất kỳ chướng ngại nào, vì thế bạn sẽ thành 


N7 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


tựu những mục đích của mình. Việc đáp ứng những ước 
muốn của vị guru sẽ có lợi lạc lớn. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Giống như việc có được bất kỳ điều mong muốn gì từ 
một cái bình như ý, bạn cũng sẽ nhận được lợi lạc từ bạn 
bè và của cải. 


KẺ THÙ 

Bạn không có kẻ thù, vì tất cả bọn họ đều sẵn có tâm 
an hòa. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Những người khách sẽ đến nơi an toàn và nhanh 
chóng, nhưng có một đứa trẻ có thể gặp vài chướng ngại 
hay rắc rối trên đường đi và vì thế sẽ không tới sớm như 
mong đợi. 


BỆNH TẬT 

Việc trị liệu bằng thuốc men kết hợp với cử hành 
những nghi lễ sẽ có tác dụng giống như cam lồ, mang lợi 
ích đến cho bạn thật nhanh chóng. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có ai quấy rầy bạn về bất kỳ điều gì. 


76 


NỘI DUNG CHÍNH 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Việc tiến hành những hoạt động an hòa hay tương tự 
đều tốt đẹp. Hơn nữa, sẽ thuận lợi nếu nương tựa những 
Bổn tôn tịnh hóa chướng ngại như đức Phật Vairochana 
(Ty-lô-giá-na, Sarva VIdya), đức Phật Dược Sư, đức Phật 
Akshobhya (Bất Động) và những vị tương tự. 


VẬT THẤT LẠC 
Hãy tìm kiếm về hướng nam, hay gần một cái ao hoặc 


dòng suối. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Sau khi thành tựu công việc bạn sẽ hân hoan và 
không hối tiếc, mặc dù bạn không được hài lòng về công 
việc như đã dự tính. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả những vấn đề khác đều sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, 
bất kỳ hoạt động nào liên quan tới chất độc và những thứ 
tương tự sẽ không thành công. Mọi điều kiện bất lợi sẽ 
trở nên an định nếu bạn cử hành những nghi lễ tẩy tịnh, 
những nghi lễ dẫn dắt chúng sinh tới sự giải thoát vào 
giò chết, nghi lễ sám hối, và những nghi lễ tịnh hóa khác. 


. 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





Tiên tri này được gọi là “những hoạt động hỗn loạn 
liên quan tới thân quyến và những người an hòa”. 


14. AO NƯỚC KHÔNG NGUỒN 


Nếu kết quả tiên tri là PA RA - một cái ao không 
có bất kỳ nguồn nước nào - thì tài sẳn sẽ suy mòn, 
giống như một dòng nước ngừng chảy khi nguồn 
mạch của nó bị cắt đút. 

Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “tập hội 
quỷ ma sứ giả của Ma vương cư trú ở phương tây nam, 
với lời cảnh báo rằng: 'Xây một lâu đài trên bờ cát biển 
thì có ích lợi gì?” 


78 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Mặc dù không có bất ổn gì ngay trước mắt, nhưng về 
lâu dài sẽ hơi bất lợi. Vì thế, bạn nên tích lũy công đức. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Triển vọng thành tựu những mục đích của bạn chỉ ở 
mức trung bình và bạn bè không mang đến cho bạn lợi 
ích gì. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Cho dù bạn sẽ đạt được một điều gì đó, nhưng thành 
tựu ấy sẽ không kéo dài và cũng không mang lại lợi lạc. 


KẺ THÙ 

Mặc dù có nhiều kẻ thù mạnh mẽ hơn bạn tưởng, 
nhưng họ sẽ không thể thực sự làm hại bạn. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Những người khách sẽ hối tiếc vì đã lên đường, nhưng 
họ sẽ không thất bại. Họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc 
đến nơi đúng lúc. 
BỆNH TẬT 

Bạn sẽ có những rối loạn thể chất và sức khoẻ sa sút 


trầm trọng. Bạn nên cử hành càng nhiều càng tốt những 
nghi lễ đền đáp và những nghi lễ thay thế. 


T5 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Mặc dù có đôi chút rắc rối phát sinh từ vật sở hữu của 
một đôi nam nữ đã chia tay nhau với sự oán hận, tuy 
nhiên, vì vật ấy không thể xác định nên sự tổn hại sẽ rất 
nhỏ. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Sẽ không có những kết quả tốt đẹp. Bạn thiếu quyết đoán 
và có nhầm lẫn. Hơn nữa, bạn có những ý định sai lầm và 
không tốt. Thêm vào đó, bạn đang áp dụng những phương 
pháp không tốt. Vì thế, bạn nên tụng những bài nguyện sám 
hối, bài nguyện của đức Phổ Hiền, kinh Avatamsaka (kĩnh 
Hoa nghiêm), kinh Kalpa Bhadra (kinh Hiền kiếp) và những 
kinh khác. Cũng cần tụng kinh Lalta Vistara (kinh Phổ 
diệu); việc đọc kinh Bát-nhã Ba-la-mật trong Tám ngàn bài 
kệ sẽ có lợi lạc. Đặc biệt là hãy đọc bài cầu nguyện và thần 
chú của Guru Padmasambhava nhiều lần. Sự bất tín phải 
tạo ra niềm tin. 


VẬT THẤT LẠC 
Bỏi vật thất lạc đó là vô dụng nên dù có tìm ra cũng 


không ích lợi gì cho bạn. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 
Mặc dù bạn sẽ bắt đầu công việc nhưng khó mà đạt 
được kết quả tốt. 


00 


NỘI DUNG CHÍNH 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả đều không thuận lợi. Điều này đặc biệt đúng 
trong việc thiết lập quan hệ. Bởi việc hủy bỏ những mục 
đích cũng giống như hủy hoại chính công việc của bạn, 
nên việc di chuyển tới bất kỳ một địa điểm nào khác hoặc 
thay đổi thời biểu v.v... sẽ là điều tốt. Hãy cúng dường 
nhiều thực phẩm và những vật phẩm khác cho Tăng-già. 
Hãy nương tựa vào những dakini như Sang Ye và Simha 
Mukha (Sư diện Phật mẫu)... Thêm nữa, việc cử hành 
những nghi lễ thực phẩm bị cháy, những nghi lễ thay thế 
và những nghi lễ đền đáp cũng tốt. 


z 9 


Tiên tri này được gọi là “sự suy giảm hạnh phúc”. 
15. ĐẠI DƯƠNG CAM LỒ 





81 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Nếu kết quả tiên tri là PA PA - đại dương cam lồ 
- thì của cải phát triển, giống như đại dương ngập 
tràn nước. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “châm 
ngôn của Dshnisha Vijaya, con sông mùa hè nước dâng”. 
GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Hiện nay đang tốt đẹp và sẽ tăng trưởng. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bạn sẽ có được nhiều của cải, sự thịnh vượng và những 
điều kiện thuận lợi. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những điều này sẽ dồi dào không cạn kiệt, giống như 
nước trong đại dương. 
KẺ THÙ 

Không phát sinh kẻ thù nào, và những thù oán cũ sẽ 


được hòa giải. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Hành trình thuận lợi và họ sẽ đến nơi đúng lúc. 


82 


NỘI DUNG CHÍNH 


BỆNH TẬT 

Nếu chỉ là chứng cảm lạnh thì dự báo không xấu. Tuy 
nhiên, nếu đó là một bệnh thuộc về nước thì triển vọng 
hồi phục không lớn lắm. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Hiện không có bất kỳ điều gì quấy rầy bạn. Tuy nhiên, 
có nguy cơ tăng thêm ái luyến do sự gặp gỡ những người 
khác. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Hiện đang rất tốt. Nhờ thực hành những hoạt động an 
bình, bạn sẽ đạt được thành tựu tâm linh của những hoạt 
động an bình. 


VẬT THẤT LẠC 

Vật ấy sẽ được một người bà con của bạn tìm thấy 
hoặc sẽ tìm được khi tìm kiếm về hướng bắc hay hướng 
nam của nơi nó bị thất lạc. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Những người liên quan đến công việc đều hòa hợp và 
vì thế sẽ đạt thành tựu không cần nỗ lực. 


83 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả đều có triển vọng thuận lợi và tốt đẹp; thực 
phẩm và thức uống sẽ gia tăng. Đặc biệt là bất kỳ hoạt 
động nào liên quan tới nước đều tốt. Tuy nhiên, những 
việc như đính hôn, kết hôn v.v... và những công việc 
liên quan tới lửa đều không tốt lắm. Bạn nên tụng kinh 
Avatamsaka và những đà-ra-n1 khác nhau. Nhờ lau chùi 
các tôn tượng và cúng thí cho loài rồng, việc đạt được 
những đối tượng mà bạn ước muốn sẽ tăng trưởng. Cũng 
thế, nếu bệnh tật và những rối loạn khác không quá lớn 
lao, chúng có thể được thuyên giảm. 


Tiên tri này được gọi là “việc tẩy rửa làm tỉnh khiết”. 


16. QUÝ ƯU PHIỂN 





84 


NỘI DUNG CHÍNH 


Nếu kết quả tiên tri là PA TSA - quỷ ưu phiền - 

thì hạnh phúc sẽ bị hủy hoại, giống như bùn đất 
dưới đáy biển bị cuốn đi bởi các dòng xoáy nước. 

Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “quỷ 

dạ-xoa xấu xa ở ngoài cửa bắc, với lời cảnh báo rằng: “Đại 

dương bị khuấy động và vấy bùn bởi đuôi con rồng độc”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Có những chướng ngại và xáo trộn lớn. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 
Đối với bất kỳ những gì bạn dự định hay mong mỏi, có 


sự xáo trộn trong tâm và điều không vui. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Triển vọng không thuận lợi, giống như bụi đất bị gió 
cuốn đi. 
KẺ THÙ 


Rất có thể có một kẻ thù. Đặc biệt là bạn sẽ gặp tổn 
hại từ hướng đông hay hướng bắc. Rất có thể bạn sẽ bị 
thưa kiện. 


85 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Những ai đang trên đường ởi sẽ có nguy cơ bị lạc 
đường, hoặc bị gãy vỡ một vật gì đó hay té ngã. 


BỆNH TẬT 

Có những bệnh thuộc về khí, những bệnh tĩnh mạch 
và gân làm cản trở sự cử động. Để chữa khỏi sự đau đớn 
do những bệnh này, bạn cần cúng dường forma cho các 
tỉnh linh và cử hành nghi lễ ba phần càng nhiều lần càng 
tốt. Cũng cần tụng nhiều kinh khác nhau và Lời nguyện 
của đức Phổ Hiền, phóng sanh thú vật, và cử hành Nghĩ 
lễ Bốn Mạn-đà-la của đức Tara. Việc thực hành nhập 
thất thiền định Achala (Hộ Pháp Bất Động) cũng rất tốt. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Có một cuộc tấn công của những tỉnh linh thuộc loại gỗ 
hay màu xanh lá cây. Điều này có thể gây ra bởi một nghỉ 
lễ thuộc rồng hay huyền thuật nhắm vào bạn. Thêm nữa, 
bạn cũng đang bị hại bởi cuộc tương tranh, bởi những 
người nói xấu bạn, hay bởi việc bạn đã đi tới những đám 
đông có sự đấu đá, tranh cãi. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Tâm bạn sẽ bị xáo trộn, kích động và không vui. Bạn 
sẽ phạm vào những giới nguyện đã thọ nhận. Do đó, bạn 


86 


NỘI DUNG CHÍNH 


nên nương tựa vào Achala, cử hành những nghi lễ £orma 
đẩy lùi chướng ngại của một Bổn tôn phẫn nộ, treo những 
lá cờ cầu nguyện, và quét sạch bụi bặm trên kinh điển. 


VẬT THẤT LẠC 


Vật ấy đã rơi vào tay người khác và sẽ không tìm lại 
được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Bởi tâm bạn rất xáo trộn, sẽ khó thành tựu công việc. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Tất cả đều không thuận lợi. Đặc biệt, sự kích động của 
tâm thức và tư tưởng của bạn là rất lớn. Tuy nhiên, sẽ có 
thành công trong những hành vi xấu, chẳng hạn như gây 
chia rẽ, xua đuổi người khác xa rời bạn và những việc 
tương tự. Việc xây dựng những tháp nhỏ bằng đất sét 
màu vàng và những loại tháp màu vàng khác sẽ mang 


lại lợi lạc. 


Tiên tri này được gọi là “sôi sục sự kích động”. 


87 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





17. HOA SEN BẰNG VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là PA NA - hoa sen bằng vàng 
- thì bất kỳ mục đích nào cũng sẽ thành công, 
giống như đồng lúa xanh khi chín muồi chuyển 
thành màu hạt vàng. Tiên trI này cũng được gọi 
là “mùa thu hoạch không cày cấy”. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “từ ngôn 
ngữ của vị phối ngẫu rất hỉ lạc của Đức Văn Thù Trắng, 
với lời dạy rằng: “Một vuờn hoa mandara được tưới mát 
bởi trận mưa cam lồ thì tuyệt đẹp.” 


08 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Có những điều kiện tuyệt hảo, vì thế những điều này 
rất tốt đẹp. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Càng lúc sẽ càng trở nên tốt hơn. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những điều này sẽ tăng trưởng và mang lại lợi ích to 
lớn cho bạn. Đặc biệt là nếu bạn cử hành những nghi lễ 
làm hưng vượng tài bảo của Vasudharani, Vaishravana 
và jJambhala thì của cải sẽ tăng trưởng. Bạn cũng nên 
nương tựa vào Hộ pháp Men Tsun. 
KẺ THÙ 

Không có ai chống lại bạn. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình sẽ thuận lợi và mục đích của họ sẽ được 
thành tựu. Tuy nhiên, hành trình sẽ hơi chậm chạp. 
BỆNH TẬT 

Bệnh tật sẽ dần dần được chữa khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Không có ai quấy rầy bạn. Vì có nhiều người tôn kính 
bạn, bạn có thể làm lợi ích cho họ. 


89 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Những ý định tốt của bạn sẽ tăng trưởng, và sự giảng 
dạy Giáo pháp của bạn sẽ thu hút nhiều người đến đông 
đảo như bầy ong, làm lợi ích cho họ. Việc tạo tranh tượng 
của một vị Hộ pháp hoặc nương tựa vào những Bổn Tôn 
an bình như Vajra Varahi Trắng và Vajra Devi đều tốt cả. 
Nếu bạn tụng kinh Lalita Vistara và kinh Bồ Tát Pitaka, 
điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn trong tương 
lai. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy sẽ tìm lại được. Ngay cả khi không tìm thấy 


ngay thì vẫn có cơ may tìm ra nó trong tương lai. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Điều ấy sẽ dần dần thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 
Mặc dù hiện nay triển vọng không tốt lắm nhưng dần 
dần rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 


Kết quả tiên tri có vẻ đẹp này được gọi là “sự tăng 
trưởng hạnh phúc”. 


90 


NỘI DUNG CHÍNH 





18. THẦN DƯỢC NHƯ CAM LỒ 


Nếu kết quả tiên tri là PA DHI - người gác cổng 
phía bắc - thì chính nhò cánh cửa thần dược như 
cam lồ mà sẽ có lợi lạc. Tiên tri này cũng được gọi 
là “sự hội tụ những đâm mây tỉnh túy của vàng”. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “sự đi tới 
dòng suối hạnh phúc ở phương nam vàng”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Tất cả những vấn đề này đều tốt đẹp. 


91 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bất kỳ điều gì bạn mong ước đều sẽ thành tựu đúng 
như dự kiến. Hơn nữa, bạn sẽ được nuôi dưỡng bởi việc 
hoàn thành những kế hoạch. Nếu bạn nương tựa những 
Bổn tôn như Pratisara, những ước muốn của bạn sẽ 
thành tựu. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Thu nhập và của cải sẽ gia tăng mạnh mẽ. 
KẺ THÙ 


Không có ai chống lại bạn. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình được thoải mái và họ sẽ đến nơi đúng lúc. 
BỆNH TẬT 

Nếu bạn theo đúng lời khuyên của thầy thuốc thì bệnh 


sẽ khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Hiện nay không có, bởi kẻ quấy rầy bạn đã ra đi. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Tính cách và cách ứng xử của bạn làm hài lòng người 
khác, vì thế bạn sẽ thành tựu bất kỳ sự thực hành nào 
đúng như mong ước. 


92 


NỘI DUNG CHÍNH 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn tìm về hướng nam hay hướng bắc của nơi đã 
đánh mất thì chắc chắn sẽ tìm thấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Họ sẽ tới, và công việc sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Giống như những câu trả lời ở trên đã báo trước 
sự thành công, bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn có thể 
muốn biết cũng đều thành công. Giúp đỡ người khác từ 
bỏ những ý định xấu của họ là điều tốt. Nếu bạn thực 
hành những hoạt động an bình nhờ nương tựa những 
Bổn tôn như Đức Phật Akshobhya (Phật Bất Động), 
Sita Vajra Vidarana Trắng và Amrita Kundali thì vận 
may và hạnh phúc của bạn sẽ gia tăng như những viên 
ngọc tìm thấy trong đại dương. Hơn nữa, hãy nương tựa 
Guru Padmasambhava, những Bổn tôn của Bảo Sanh bộ, 
những Bổn tôn tài bảo và những Bổn Tôn thuộc loại tăng 
trưởng. Tương tự như thế, việc nương tựa vào những vị 
Hộ pháp an bình sẽ được lợi lạc. Hãy tán thán và cúng 
dường Mahakala Trắng và treo những lá cờ cầu nguyện 
màu xanh dương. Nếu bạn đặt kinh Bát-nhã Ba-la-mật 


93 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


trong nước và những thứ tương tự thì thân quyến của 
bạn sẽ nói những điều lợi lạc và tử tế với bạn, và bạn sẽ 
được tiếp đón nồng hậu khi đến một nơi nào đó. 


Vì thế tiên tri này được gọi là “điều tốt lành tương tự”. 


19. CÂY DÙ TRẮNG CỦA VẬN MAY 


Nếu kết quả tiên tri là TSA AH - cây dù vĩ đại của 
vận may - thì điểu may mắn tăng trưởng, giống 
như cây dù trắng (bạch tán cái) rung rinh. 


sim 
TSA AH 


94 


NỘI DUNG CHÍNH 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “vườn 
hoa nở rộ đúng thờï. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Những vấn đề này đang trong tình trạng tốt đẹp. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Tất cả sẽ được thành tựu. Việc thực hành thiền định 
và trì tụng Simha Mukha (Sư diện Phật mẫu) sẽ có lợi lạc. 
Đặc biệt là bạn sẽ nghe những tin tốt lành. Tuy nhiên, 
những quyết định của bạn đôi khi không có hiệu quả và 
những lời hứa của những người khác sẽ không có bất kỳ 
kết quả nào, giống như dấu chân chim trên không trung. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Nếu bạn cúng dường các Bổn Tôn tài bảo, rất có thể sẽ 
có tin tức tốt lành. 
KẺ THÙ 

Không có kẻ thù, vì thế bạn không phải lo sợ. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Hành trình được thoải mái và chẳng bao lâu nữa họ 


sẽ đến. 


95 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


BỆNH TẬT 


Bạn sẽ nhanh chóng hồi phục. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Bạn bị quấy rầy không phải bởi Những tỉnh linh xấu 
ác, mà đúng hơn chỉ bởi sự quy tội trong tâm bạn. Không 
có nguyên nhân nào gây phiền não cho bạn ngoài những 
khuynh hướng khái niệm hóa của chính bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 


Điều này sẽ thành công. 


VẬT THẤT LẠC 
Cơ may tìm thấy vật ấy chỉ ở mức trung bình. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 
Có một chướng ngại, vì thế nên dù sao thì công việc 
cũng sẽ không được bắt đầu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tiên tri được gọi là “mang lại sinh khí.” Vì thế, bạn 
nên nương tựa những Bổn Tôn chẳng hạn như Dhva7a 
Devi, Tashi Lhamo và Maha Mayuri. Việc treo những lá 
cờ cầu nguyện và làm những bánh xe cầu nguyện hay 
khẩn cầu những vị bảo hộ như Pehar đều rất tốt. 


96 


NỘI DUNG CHÍNH 


Tiên tri này được gọi là “bất kỳ con đường nào ta muốn 
đi đều đến nơi an toàn”. 


20. ĐẠI HỎA KHÍ 


Nếu kết quả tiên tri là TSA RA - đại hỏa khí - thì 
người cần tiên tri sẽ thành công, giống như sau 
khi chiến thắng tất cả mọi người, ta được tưởng 
thưởng bởi lòng dũng cảm. 

Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được biết từ lời của 
Yamantaka, vị chỉ huy của đội quân phẫn nộ tiêu diệt kẻ 
thù, người huỷ diệt những kẻ tà kiến, đã gầm lên: “Hãy 
đánh bại quân thù, hàng phục Ma vương.” 


.x 
Tin 


s4 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Hãy cử hành một cách tĩnh tấn và liên tục những nghi 
lễ đối với các vị bảo trợ. Sau đó mọi việc sẽ rất tốt đẹp. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Việc chiến thắng trên mọi phương diện dẫn tới thành 
công. Đặc biệt là có một thành công lớn đối với hoạt động 
phẫn nộ của Giáo pháp, chẳng hạn như điều phục người 
khác và những việc tương tự. Chỉ nhờ việc trì tụng những 
thần chú phẫn nộ v.v... bạn sẽ thành công. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Của cải, thực phẩm, thức uống và những thứ tương tự 
sẽ đạt được nhờ sức mạnh. 
KẺ THÙ 

Mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt và bạn sẽ chiến thắng người 


khác. 


KHÁCH MỜI 
Họ sẽ nhanh chóng đến nơi và sẽ chiến thắng những 
người khác. 


98 


NỘI DUNG CHÍNH 


BỆNH TẬT 
Bệnh tật sẽ được chữa khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Họ không có cơ hội nhìn thấy bạn, huống hồ là quấy 
rầy. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể kiểm soát được tâm 
người khác, vì thế bạn nên mở lòng bi mẫn với họ. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Sức mạnh và những hoạt động mãnh liệt sẽ mang lại 
những kết quả rõ ràng. 


VẬT THẤT LẠC 


Đẽ tìm thấy nó. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Chắc chắn là sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tiên tri này đề cập tới hành vi phô bày sức mạnh 
trong mọi vấn đề. Nói chung, việc thi hành những công 
việc liên quan tới đất và nước sẽ gặp khó khăn. Những 
hoạt động như tạo nên sấm sét, mưa đá và những việc 
tương tự sẽ thành tựu. Hãy nương tựa vào những Bổn tôn 


99 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


thiền định với thần chú phẫn nộ và Yamantaka. Nếu bạn 
nương tựa vào những thiền định và thực hành liên quan 
tới lửa và gió, chẳng hạn như con đường của nội hỏa và 
sự tan chảy tâm Bồ-đề để tạo nên đại lạc, thì bạn sẽ có 
một khả năng tuyệt hảo để thành tựu năng lực và những 
hoạt động mãnh liệt. Bạn nên nương tựa vào Yamantaka, 
Hayagriva, Mahakala và những nam Bổn tôn của Nghiệp 
bộ như Đức Phật Amogasiddh:i (Bất Không Thành Tựu). 
Bằng cách nương tựa Va/rakilaya, bạn sẽ đạt được năng 
lực. Đặc biệt tốt đẹp nếu bạn nương tựa vào Mĩaning, 
Mahakala, Leshin hay Vajrapa1m1. 


Tiên tri này đựơc gọi là “điều phục mọi người khác nhờ 
được phú bẩm". 


21. KHÔNG CÓ SỰ THÔNG TUỆ 


Nếu kết quả tiên tri là TSA PA - không có sự thông 
tuệ - thì tư tưởng rỗng không, giống như ngọn gió 
thổi ngang qua một thung lũng trống trải. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được biết từ Những 
tỉnh linh xấu ác và quỷ ma cư trú-trong thành phố, những 
sứ giả của Ma vương lang thang trong miền tây bắc, họ 
nói: “Rất khó bắt lấy một mẩu giấy trắng bị cuốn đi trong 
gió; ai có thể bắt được nó?” 


100 


NỘI DUNG CHÍNH 





GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Mặc dù những điều này đang gặp những điều kiện 
không thuận lợi và có nguy cơ lớn trong việc bị chia tách, 
phân tán và hủy hoại, nhưng việc cử hành những nghi lễ 
vẫn sẽ có lợi lạc. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Bạn trở nên quá lo lắng và tâm bạn bực bội vì một 
mục đích nhỏ bé như thế. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Của cải dù nằm trong tay bạn nhưng rồi cũng sẽ rỉ ra 
như nước thấm qua bàn tay khum lại. 


101 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


KẺ THÙ 

Mặc dù bản chất của kẻ thù này là từ thân thiện 
chuyển sang căm ghét, nhưng vẫn không có tổn hại nào 
lớn hơn việc tranh cãi với họ. Cách tốt nhất là lánh xa họ 
và cho họ một số tiền để làm lợi ích cho họ. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Họ sẽ quay về tay không hay sẽ gặp khó khăn trong 
việc đạt được mục tiêu mong muốn. 


BỆNH TẬT 

Đẽ có một bệnh nhẹ thuộc về hàn hay khí, và những 
đại (yếu tố) trong thân thể bạn thiếu quân bình. Lý do 
khiến những phiền não của bạn phát triển là bởi năng 
lực của mối quan hệ của bạn với những người bạn xấu 
và những người phục vụ không tốt. Việc rời xa họ sẽ đem 
lại hạnh phúc. Những hoạt động của bạn rất có thể bị ô 
nhiễm. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Mặc dù không bị tổn hại lớn từ họ, bạn vẫn nên cử 
hành một nghi thức thay thế. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Bỏi tâm bạn rất kích động, việc thành tựu những ước 
muốn của bạn sẽ gặp khó khăn. 


102 


NỘI DUNG CHÍNH 


VẬT THẤT LẠC 
Đẽ khó tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THỂ THÀNH TỰU 
Bởi đây là tiên tri “không có sự thông tuể”, mọi việc 
đều khó thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Kết quả tiên tri này cho thấy những vấn đề khác sẽ 
không thành tựu như bạn ước muốn. Rất có thể người ta 
sẽ không nghe lời khuyên của bạn. Hãy làm tâm bạn trỏ 
nên kiên định, tích tập công đức, tụng đọc Vinaya (Giới 
luật) và đọc những tập kinh điển. 


Tiên tr1 này được gọi là “sự phân tán tâm thành từng 


mảnh”. 


22. NGỌN CỜ THANH DANH 


Nếu kết quả tiên tri là TSA TSA - ngọn cờ thanh 
danh - thì tiếng tăm và tên tuổi của người cần 
tiên tri sẽ tăng trưởng, giống như vị vua của chư 
thiên khua vang tiếng trống khi thắng trận. Đây 
là tiên tri của con trai Garuda bay trong bầu trời. 


103 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





Dấu hiệu của tiên tri này được biết từ lời của Amrita 
Rundali, vị này nói: “Đây là thời đại để công bố khắp 
muôn phương, giống như ta kéo cờ trên đỉnh một ngọn 
núi.” 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Nói chung, hiện nay tình trạng gia đình, tài sản và 
cuộc sống của bạn đều tốt đẹp và vận may của bạn sẽ gia 
tăng. Tuy nhiên, khi sự thừa thãi trở nên quá mức, bạn 
sẽ chỉ cần bắt được những mẩu nhỏ (có nghĩa là sẽ chỉ 
thành tựu những việc nhỏ). 


101 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Đẽ thành công trong việc hoàn thành những ước muốn 
của bạn. Nếu bạn tỉnh tấn cử hành những nghi lễ đối với 
những Hộ pháp thì bất kỳ hoạt động nào bạn đã bắt đầu 
đều sẽ được thành tựu. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Rất có thể bạn sẽ nhanh chóng đạt được những điều 
này. 
KÈ THÙ 


Mặc dù sẽ có tranh chấp nhưng bạn sẽ chiến thắng. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Hành trình sẽ được thoải mái và họ sẽ nhanh chóng 
quay về. Bạn cũng sẽ nghe tin tức về họ. 


BỆNH TẬT 
Mặc dù cơ thể bạn thiếu quân bình do một bệnh thuộc 
về khí nhưng không có gì nguy hiểm hay gây lo lắng. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có a1 đang quấy rầy bạn. 


105 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Sẽ có thành công lớn trong việc hoàn thành những 


xế: ~ ~ ^“Z * ` A“ 
mục đích của bạn. Bạn cũng sẽ rất nổi tiếng. 


VẬT THẤT LẠC 
Rất có thể bạn sẽ nhanh chóng tìm ra nó bằng cách 
tìm kiếm về hướng đông bắc của nơi đã đánh mất. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Kết quả tiên tri này cho thấy là họ sẽ đến. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Mọi vấn đề khác sẽ thành công và ổn định. Tuy nhiên, 
bạn sẽ gặp khó khăn với những hoạt động liên quan tới 
đất và nước. Bạn nên nương tựa vào việc cúng dường, 
tụng những bài tán thán và cử hành những nghi lễ chống 
lại những tai ương. Hãy nương tựa thực hành thiền định 
của Nildanda phẫn nộ, thiên nữ T6an¿i và cả những Hộ 
pháp như Ch1tapatI và Ngen Nerna cũng như những 
Bổn tôn hoạt động. Những hoạt động như du hành, bay 
trên không trung, đi bộ nhanh v.v... đều sẽ thành công. 
Bất kỳ hoạt động trục xuất nào, chẳng hạn như việc trục 
xuất quỷ ma khỏi một nơi nào đó, cũng sẽ thành công. 


106 


NỘI DUNG CHÍNH 


Việc cúng dường những vật phẩm khác nhau, chẳng hạn 
như trà, khăn choàng... và những thứ tương tự đều tốt. 


Tiên tri này được gọi là “sự giải quyết nhanh và nổi 
tiếng”. 


28. QUỶ MA CỦA CÁC UẤN 


Nếu kết quả tiên tri là TSA NA - Ma vương của 
các uẩn - thì những vấn đề liên quan tới gia đình, 
tài sản, cuộc sống, bằng hữu và của cải đều không 
khả quan, giống như một cái cây bị đốn ở giữa. 





107 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 

Dấu hiệu của tiên tri này được biết từ lời của “kẻ đồ tế 
của sinh lực”, cư trú ở ngoài cổng phía đông, hắn ta nói: 
“Hãy cắt đút cây cối bằng một cái liềm.” 

Bạn phải trì tụng những thần chú trong một thời gian 
dài và cử hành những nghi lễ ném rải torma. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Triển vọng không thuận lợi. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Có một chướng ngại lớn. Con “ngựa g1ổ” (có nghĩa là 
sự may mắn) sẽ không chạy trên đường. Hãy tụng bài 
nguyện Guru Padmasambhava, Tẩy trừ những Chướng 
ngại trên Con Đường, và cũng đọc kinh Tara Xua tan 
Bóng tối khắp Mười Phương. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Triển vọng của việc có bằng hữu tốt và thâu thập của 
cải đều không tốt đẹp. 


KẺ THÙ 

Rất có thể bạn sẽ gặp một kẻ thù. Đặc biệt là nếu 
bạn vẫn ở yên tại phương đông hay vùng giữa quốc gia 
của bạn, bạn sẽ bị áp chế. Hãy cử hành một nghi lễ điều 
phục kẻ thù, chẳng hạn như nghỉ lễ của Ta Mar hay King 


108 


NỘI DUNG CHÍNH 


Rang. Vì bạn có thể bị cấp trên quở trách hay la rầy, bạn 
nên toan tính trước để ngăn ngừa điều đó xảy ra. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Sẽ có những chướng ngại trên đường đi và những 
người khách khó lòng đến nơi đúng như dự định. Họ sẽ 
hối tiếc vì đã lên đường. 


BỆNH TẬT 
Có một bệnh nặng thuộc về đàm, và sẽ khó thở. Cần có 
những nghi lễ để vượt qua được bệnh này. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Bạn đang bị tổn hại bởi những tỉnh linh đất và tỉnh 
linh địa phương. Bạn cũng đang gặp rắc rối bởi một vật 
màu vàng, một ngôi nhà vuông, căn phòng vuông, hay 
bất kỳ vật có hình vuông nào. Bạn cũng có thể bị hại bởi 
một “vua tỉnh linh xấu” là kẻ đang đi theo một vật phẩm 
được tặng cho bạn từ ngôi nhà hay từ tay của một vị tăng 
hay tu sĩ đạo Bon. Nguyên nhân của việc này là bởi bạn 
muốn đua tranh với những người có gốc gác ở đó hay với 
những phi nhân to lớn, hay do việc bạn làm hư hại những 
hình tượng và những thứ tương tự. Cũng có nguy cơ lớn 
của việc bị ưu phiền bởi những bất tịnh và ô nhiễm, vì thế 
những nghỉ lễ tẩy tịnh cần được cử hành. 


109 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Mặc dù bạn nghĩ về con đường Giáo pháp, bạn đã bị 
trệch hướng. Để vượt qua điều này, bạn cần quét dọn 
đường xá, xây dựng tốt những con đường và nương tựa 
những Bổn Tôn quét sạch chướng ngại như đức Thra. 
VẬT THẤT LẠC 

Như thịt đã vào miệng sư tử, sẽ khó tìm lại được nó. 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 

THÊ THÀNH TỰU 


Mặc dù rất ồn ào, điều ấy sẽ không thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Các vấn đề khác đều không thuận lợi. Tuy nhiên, 
những hành vi xúi giục hay lừa gạt sẽ thành công. 


Tiên tri này được gọi là “bị đè ép bởi một ngọn đổi rộng 
lún". 


110 


NỘI DUNG CHÍNH 





24. NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG TIN VUI 


Nếu kết quả tiên tri là TSA DHI - người gác cổng 
phương đông - thì những công việc tốt được thành 
tựu, giống như nhìn thấy ngôi nhà của những tin 
vui. Tiên trì này cũng được gọi là cây như ý. 


Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “tô điểm công 


việc của bạn bằng những lá cờ hoạt động siêu việt”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Tất cả những vấn đề này sẽ có kết quả tốt và bất ngờ. 
Đặc biệt tốt đẹp là việc thông báo cho người khác. 


T11 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những điều này sẽ thành công với kết quả nhanh 
chóng. Những mối quan hệ với người khác đều tốt đẹp. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Sẽ thành công với kết quả tức thì. Việc chuyển tiếp tin 
tức đặc biệt tốt đẹp. 
KÈ THÙ 

Không có kẻ thù và bạn sẽ có được một thời gian vui 


thú. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình sẽ thuận lợi, được gặp gỡ những người bạn 
tốt và không bao lâu nữa sẽ đến nơi. 
BỆNH TẬT 

Bệnh của bạn sẽ được chữa khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có ai quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Bạn có những ý định tốt và do đó những hoạt động 
tâm linh của bạn sẽ phát triển. 


112 


NỘI DUNG CHÍNH 


VẬT THẤT LẠC 


Vật ấy sẽ được tìm thấy về hướng đông hay hướng bắc 
của nơi đã đánh mất. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Công việc ấy sẽ thành công mỹ mãn và bạn sẽ có khả 


l K9: 5 ^“, zP ` IS ^ 
năng giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Bạn sẽ thành công đúng như ước nguyện. Hãy nương 
tựa vào những Bổn tôn thuộc Nghiệp bộ như Mahabala, 
Parna Shavari, Ushnisha V†Jaya và Tara. Hãy cúng dường 
Mahakala bốn tay và những vị Hộ pháp khác. Việc nương 
tựa vào Ma Gyal và những Bổn tôn thuộc Yaksha bộ cũng 
tốt. Hãy tụng những kinh từ kinh tập Ratna Kuta (kinh 
Đại Bảo Tích). Việc học hỏi và giảng dạy Giáo pháp đều 
tốt. Việc thổi ốc xà cừ và trang hoàng cho những lá cờ 
đều sẽ có lợi lạc. 


Tiên tr1 này được gọi là “sự loan báo tin vui và lên tới 


đỉnh núT.. 


113 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


ñjm 
NA AH 


25. NGỌN NÚI VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là NA AH - ngọn núi vàng - thì 
sẽ có sự vững chắc và ổn định, giống như thấy được 
ngọn núi vàng vươn cao. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “biểu 
tượng tốt lành không thay đổ. 
GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Những vấn đề này đều vững chắc và ổn định. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 


Những điều này đều tuyệt hảo và sẽ đem lại sự ổn 
định cho cuộc sống của bạn trong tương lai. 


114 


NỘI DUNG CHÍNH 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những của cải và bằng hữu có được trước đây đều ổn 
định, và những điều này sẽ tiếp tục duy trì nhờ vào năng 
lực của sự kiên định. 
KẺ THÙ 

Không có bất kỳ kẻ thù nào, và năng lực của bạn thật 


vững chắc. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Mặc dù không bị lạc đường và cũng không bị tổn hại, 
nhưng sẽ phải mất một thời gian họ mới đến nơi được. 
BỆNH TẬT 

Không có bệnh tật. 
NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Không có bất kỳ tỉnh linh nào quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Thực hành tâm linh của bạn vững chắc và tốt đẹp nhờ 
sức mạnh và sự kiên định. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy chưa rơi vào tay người khác. 


115 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Mặc dù có sự chậm trễ trong dự án hiện nay của bạn 
nhằm hỗ trợ một dự án khác, nhưng dự án đã khởi đầu 
đó sẽ có kết quả thành công. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Nói chung, tất cả những vấn đề khác đều thành công. 
Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc du hành 
tới nơi khác sẽ gặp chậm trễ. Hãy đọc kinh Avatamsaka 
(kinh Hoa nghiêm) và những kinh về Giới luật (Vinaya). 
Hãy nương tựa vào những Bổn tôn của Kim Cương bộ và 
những Bổn tôn mẹ của Người hủy diệt bộ. Hãy xem đức 
Kshitigarbha (đức Địa Tạng) là Bổn tôn đặc biệt của bạn. 
Vận may của bạn sẽ tăng thêm nếu bạn nương tựa vào 
những thần chú của Lochani, Vaishravana và .Jambhala. 
Hãy tạo tôn tượng, xây dựng tháp (stupa) và tiến hành 
những hoạt động, là những gì vững chắc. 


Bởi tiên tri này được gọi là “ở yên nơi vị trí của mình 
và không di chuyển” nó tượng trưng cho sự tuyệt hảo của 
mọi hoạt động được tiến hành trên một nền tảng ổn định. 


116 


NỘI DUNG CHÍNH 
NA RA 


26. QUÝ MA CỦA ĐỨA CON TRAI SIÊU 
PHÀM 


Nếu kết quả tiên tri là NA RA - quỷ ma của đứa 
con trai siêu phàm - thì lần gieo súc sắc này báo 
trưóc bệnh tật, giống như ngọn lửa thiêu cháy 
một căn nhà tốt. 


Dấu hiệu của tiên tri này được biết từ những lời của 
kẻ dối gạt, tên cầm đầu ghê gớm của những tà kiến, là kẻ 
cư trú ngoài cửa ở hướng tây, hắn ta nói: “Nếu ngọn lửa 
tham muốn bùng cháy, nó sẽ thiêu đốt chính mình.” 


117 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Không ổn định và gặp chướng ngại lớn. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC TIÊU 
Kết quả cuối cùng là trống không. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Những điều này thì tương tự như tro tàn sau khi cháy 
của lụa và gấm thêu kim tuyến mịn màng. 
KẺ THÙ 
Có những kẻ thù và sự tổn hại sẽ đặc biệt đến từ 


hướng tây nam. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Có nguy hiểm lớn cho cả người và tài sản. 
BỆNH TẬT 
Bạn đang có bệnh, chẳng hạn như bệnh nóng, bệnh về 


máu hay bệnh truyền nhiễm, và bệnh ấy có tiên liệu xấu. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Một vật thể màu đỏ, một vật hình tam giác, hay thịt 
hoặc máu từ hướng tây đang làm hại bạn. Bạn có nguy cơ 


118 


NỘI DUNG CHÍNH 


bị hại bởi các tỉnh lĩnh nếu đốt những món đồ trong bếp 
hay làm phật lòng các tĩnh lĩnh theo những cách khác. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Để ngăn ngừa một chướng ngại to lớn, hãy cử hành 
nhiều lần những nghi lễ lửa an bình và những nghỉ 
lễ tẩy tịnh. Hãy bào chế thuốc men và tụng nhiều lần 
những bài nguyện khác nhau và các thần chú của Guru 
Padmasambhava. 


VẬT THẤT LẠC 
Đẽ không tìm thấy nó. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 

THÊ THÀNH TỰU 

Công việc có nguy cơ không hoàn thành vì có một trỏ 
ngại rất lớn. 
CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Các vấn đề khác đều không thành công. Tuy nhiên, 
có triển vọng rất tốt đối với những hành vi vô đạo đức 
như phóng hỏa đốt nhà trong thành phố. Việc thực hiện 
“những nghi lễ cắt đứt” và những việc tương tự đều tốt. 


Tiên tri này được gọi là “những uẩn của con người bị 
tổn hại bởi đau khổ. 


119 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





27. BÌNH NGỌC TRÀN ĐẦY 


Nếu kết quả tiên tri là NA PA - cái bình vàng 
chứa đầy thóc lúa - thì sự thịnh vượng sẽ gia tăng, 
giống như cái bình ngọc chứa đầy thực phẩm. Tiên 
tri này cũng được gọi là con bò cái như ý. 

Dấu hiệu của tiên tri này được biết từ những lời của 
đức Văn Thù Trắng, người có thân tướng làm giảm nhẹ 
sự hư hoại. Ngài nói: “Sự xuất hiện đồng thời của bình 
vàng và chất cam lồ thật tốt đẹp.” 


120 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Những điều này đang trong tình trạng khả quan và 
sẵn có hạnh phúc. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Hạnh phúc trong tâm tăng trưởng. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Thực phẩm, của cải và đặc biệt là bằng hữu sẽ quay 
lại và tăng trưởng. 
KẺ THÙ 

Không có những kẻ trộm và kẻ thù. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Mục tiêu của họ sẽ đạt được. Mặc dù có hơi muộn họ 
sẽ đến nơi vul vẻ. 
BỆNH TẬT 


Bệnh tật sẽ được chữa khỏi và bạn sẽ đạt được hạnh 
phúc. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Hiện không có ai đang quấy rầy bạn. Mặc dù có vẻ 
giống như một cuộc tấn công từ tinh linh xấu, nhưng đó 
thực ra lại là một điều kiện thuận lợi. 


121 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Thực hành tâm linh tốt đẹp và sẽ đạt đến thành công. 


VẬT THẤT LẠC 

Vật ấy sẽ được tìm thấy ở miền đông hay vùng trung 
tâm của nơi bạn hoạt ở, hoặc sẽ được tìm thấy về hướng 
nam của nơi đã đánh mất. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 
Nếu họ chưa đến chỗ của bạn hay chưa bắt đầu công 
việc thì sẽ có chút hối tiếc, nhưng nỗ lực sẽ được thành 
tựu trong tương lai đúng như họ mong ước. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Bạn sẽ duy trì được hạnh phúc và sự hài lòng. Hãy 
nhận những lễ quán đảnh và nhập môn, và nương tựa 
những Bổn tôn tài bảo và những Bổn tôn thuộc Bảo Sanh 
bộ. Nếu bạn thực hành kỹ thuật yoga trong việc trích 
xuất tinh túy của thực phẩm và tiến trình của sự sáng 
tạo thì bạn sẽ thành công. Hãy cử hành những lễ cúng 
dường thực phẩm hiến cúng và những nghỉ lễ cho các 
Hộ pháp, và hãy cúng thí cho loài rồng (naga). Hãy tụng 
Tantra Vairochana (Tỳ-lô-giá-na). Ngoài ra, việc nương 
tựa vào Ganapaii là tốt đẹp. 


122 


NỘI DUNG CHÍNH 


Tiên tri này được gọi là “cánh đồng tốt làm tăng trưởng 


4, 


hạnh phúc". 


28. NÚI CÁT RẢI RÁC 


Nếu kết quả tiên tri là NA TSA - ngọn núi cát 
- thì kết quả nhắm đến của bạn bị phá hỏng và 
phân tán, giống như bụi đất bị gió thổi tứ tung. 


Dấu hiệu của tiên tri này được biết bởi ngôn từ của 
những tỉnh linh ăn trộm tâm, những sứ giả của Ma vương 
cư trú ở phương bắc, họ nói: “Ngôi nhà vàng dần dần bị 
san bằng thành cát bụi” 





123 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Những điều này sẽ ngày càng suy giảm. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Sẽ có những thay đổi rất lớn lao và cuối cùng bạn sẽ 
nhận chịu sự hư hoại. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Không có thêm gì mới và những của cải bạn đã tích 
luỹ trước đây sẽ suy giảm mạnh. 
KẺ THÙ 

Vì tài sản của bạn sẽ đột nhiên bị tổn hại bởi những kẻ 
thù, bạn phải cử hành những nghi lễ trấn áp. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Bạn sẽ vui khi gặp họ, nhưng tin tức họ mang đến sẽ 
gây ra sự hối tiếc và buồn phiền. 
BỆNH TẬT 

Căn bệnh có vẻ như sẽ không gây tổn hại lớn; căn 


bệnh nhẹ này có thể được chữa lành nhờ những nghỉ lễ 
tín ngưỡng. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Mặc dù không có một tinh linh xấu ghê gớm lắm, 
nhưng những tri giác trong tâm bạn vẫn bị kích động 


124 


NỘI DUNG CHÍNH 


và xáo trộn. Bạn nên cử hành một nghi lễ lửa an bình. 
Nguyên nhân của sự rối loạn này là bởi bạn đã tích tập 
những khuynh hướng hoạt động và quyết định sai lầm. 
Một nghi lễ chôn giấu cần được thực hiện. Hãy thỉnh cầu 
chư tăng trì tụng những bài kệ kiết tường. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Vì tương lai không được tốt nên sẽ khó thành tựu 
những mục đích của bạn. 


VẬT THẤT LẠC 
Khi thời gian trôi qua thì việc tìm kiếm sẽ càng thêm 
khó khăn. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 
Sự việc sẽ khó thành tựu, và cho dù được thành tựu 
thì cũng không mang lại chút lợi ích nào. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Những hoạt động của bạn sẽ không có kết quả ý nghĩa 
nào. Tuy nhiên, những công việc liên quan tới sự hủy hoại 
sẽ thành công. Vì kết quả tiên tri này không thuận lợi, 
bạn nên tụng nhiều lần kinh Ratna Kuta (kinh Đại Bảo 
Tích), kinh Mangala (kinh Hạnh phúc) và những bài cầu 
nguyện Guru Padmasambhava và xây dựng một chiếc 


125 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
cầu vàng. Cũng lợi lạc nếu cử hành một nghi lễ chôn giấu 
và sao chép kinh điển với những chữ viết bằng vàng. 


Tiên tri này được gọi là “xói mòn ngọn núi thành cát 
bụT”. 
29. LÂU ĐÀI VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là NA NA - tòa lâu đài bằng 
vàng - thì mọi sự đều tốt đẹp, rộng lón và ổn định, 
giống như một lâu đài trên thiên giới sẵn có tài 
sản to lón. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “nơi ngọn 
núi châu báu mọc trên nền vàng thật đáng kinh ngạc.” 


NA NA 


126 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Vì tình trạng hiện tại giống như một kho tàng vô tận 
nên những vấn đề này được dự báo là tuyệt hảo nhờ hết 
sức vững chắc. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Cũng giống như mặt đất và núi non là rất kiên cố, 
những điều này là tốt đẹp. Tuy nhiên, có thể có một sự 
chậm trễ. Nếu bạn làm vui lòng những Bổn tôn tài bảo và 
Bổn tôn đất, những mục đích của bạn sẽ được thành tựu. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những nguồn này sẽ rất lớn trong tương la!. 
KẺ THÙ 

Họ không hiện hữu đối với bạn. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Họ sẽ chậm đến, nhưng vì họ đến nơi an toàn nên 
hành trình kết thúc tốt đẹp. 
BỆNH TẬT 

Mặc dù bạn sẽ bị bệnh nặng trong một thời gian dài, 


nhưng bệnh ấy sẽ không để lại sự tổn hại lâu dài nào. 
Hơn nữa, việc xuất hiện một căn bệnh khác là rất khó. 


127 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Không có lý do để bất kỳ tỉnh linh xấu nào làm hại 
bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Bạn sẽ kiên định trong việc giữ gìn những giới nguyện 
và những điều tương tự, và những mong ước của bạn sẽ 
thành tựu. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy chưa di chuyển khỏi nơi bị thất lạc. Nếu ngẫu 
nhiên mà nó bị di chuyển thì sẽ khó tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THỂ THÀNH TỰU 
Trừ phi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, rất có 
thể sẽ có sự chậm trễ. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Nếu các vấn đề khác không bị chậm trễ, chúng sẽ trở 
nên tốt đẹp. Sẽ khó thành tựu những hoạt động không 
ổn định như từ bỏ công việc, di chuyển, đi tới những địa 
điểm mới, cầu cạnh các quan chức và những việc tương 
tự. Ngoài ra, những hoạt động liên quan tới sự hủy hoại 
đều không thuận lợi. Những hoạt động liên quan tới 


128 


NỘI DUNG CHÍNH 


những nghi lễ tài bảo, những công việc gắn ghép, hoàn 
tất vội vàng v.v... đều tuyệt hảo. Hãy thiết lập bàn thờ các 
Bổn tôn tài bảo, chẳng hạn như Vasudharani, và cũng 
xây dựng những tháp. Hãy chôn một bình tài bảo trong 
nhà bạn. Thực hành những hoạt động tăng ích thì rất 
tốt. Hãy tụng những thần chú của đức Phật Lochani và 
Kshitigarbha (Địa Tạng). Những nghỉ lễ được cử hành 
cho Ber Nag Chen Mahakala cũng mang lại lợi lạc. 

Tiên tri này được gọi là “việc đặt một vật lớn lao nào 
đó trên một vật lớn lao khác”. 


30. KHO TÀNG CHÂU BÁU 


đj cât| 
@ 
NA DHI 


129 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Nếu kết quả tiên tri là NA DHI - người canh cửa 
phía tây - thì sẽ có sự thịnh vượng viên mãn, tương 
tự như việc khai mở một kho tàng châu báu. 


Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “việc khai mở 
cánh cửa kho tàng ở phương đông”. Nó cũng được gọi là 
“lấy bơ từ sữa và những viên ngọc từ đại dương”. 

GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Vì sẽ không có gì thay đổi nên triển vọng là tốt đẹp. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những ý định và mục đích đều tuyệt hảo và kiên định, 
và vì thế triển vọng tương lai là khả quan. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Bất kỳ điều gì bạn mong muốn đều sẽ được thành tựu. 
KẺ THÙ 

Không kẻ thù nào xuất hiện. 


NHỮNG NGUƯỜI KHÁCH 


Họ sẽ có một hành trình thành công và thoải mái. 


BỆNH TẬT 


Bệnh sẽ dần dần khỏi hẳn. 


130 


NỘI DUNG CHÍNH 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có tinh linh nào quấy rối bạn bất kỳ điều gì. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Rất tốt. Kết quả tiên tri này khuyên bạn nên nương 
tựa những Bổn tôn thuộc Kim Cương bộ và ba Đạo sư của 
Phật bộ. Ngoài ra, hãy nương tựa Mahakala. 
VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy hẳn phải ở gần nơi bị thất lạc ban đầu. 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Về lâu dài, công việc sẽ thành tựu 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Các vấn đề khác đều thành công. Đặc biệt là nên cầu 
mong sự gia trì của Bảo Sanh bộ. Nếu bạn nương tựa vào 
loài rồng (naga) và những tinh linh khác thì sẽ thành 
công. Hãy cúng dường những Bổn tôn đất và Bổn tôn địa 
phương để vận may xuất hiện. 


Tiên tri này được gọi là “một tổ nhà nhiều tầng”. 


131 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


im 
DHI AH 


31. ĐỨC VĂN THÙ XUẤT HIỆN 


Nếu kết quả tiên tri là DHI AH - đức Văn Thù 
dũng cảm - thì bất kỳ điều ước muốn gì cũng sẽ 
được đáp ứng, giống như một viên ngọc rơi vào 
tay ta. 


Dấu hiệu của tiên tri này được biết từ lời của Đấng 
Điêu Việt của Cực Lạc của Tâm, Ngài nói: “Sự thông lợi 


của trí tuệ nguyên sơ vĩ đại của giác tánh thuần tịnh 
tăng trưởng bất kể phương hướng.” 


132 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Vì những điều này đều vững chắc và không có chướng 
ngại nên mọi điều kiện đều tốt đẹp. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Chớ nghi ngờ về tình huống, vì có một người đáng tin 
cậy không hề dối gạt đang hiện diện ở đây. Bạn nên lắng 
nghe, học hỏi và suy ngẫm về Phật pháp tổng quát, đặc 
biệt là những giáo lý mật chú. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những điều này sẽ tiếp tục gia tăng. 
KẺ THÙ 

Tất cả kẻ thù sẽ tìm đến bạn với sự kính trọng. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình sẽ thoải mái và thành công. 
BỆNH TẬT 

Bệnh sẽ được chữa lành một cách tự nhiên. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 

Hiện nay không có bất kỳ điều gì quấy rầy bạn và sắp 
tới cũng không có. Tình trạng hiện tốt đẹp và không có 
bất kỳ nguyên nhân nào gây hại, vì thế đừng lo lắng. 


133 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Mọi việc tốt đẹp và hạnh phúc trong tâm bạn sẽ phát 
triển. Bất kỳ điều gì bạn ước muốn đều sẽ được thành 
tựu. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy sẽ được tìm thấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TỚI, CÔNG VIỆC CÓ THỂ 
THÀNH TỰU 


Họ sẽ tới và công việc sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Mọi mục đích của bạn sẽ được đáp ứng. Hãy nương 
tựa vào những Bổn tôn thiền định như đức Văn Thù, 
Liên Hoa Sanh, Kalachakra và những vị tương tự. Hãy 
thiền định về Huyễn thân và Sáu Áp dụng của Đại Toàn 
Thiện. Cũng nương tựa vào Thang Lha và Mahakala như 
những Hộ pháp của bạn. Nếu bạn thiết lập ba vật hỗ trợ 
là những ảnh tượng, kinh điển và các tháp, thì rất có thể 
bạn sẽ được thịnh vượng. 


Tiên tri này được gọi là “chủ nhân chính của ba mươi 
sáu thành phố" hay “sự tăng trưởng trí tuệ siêu việt và 
thành tựu điều tuyệt hảở”. 


13⁄4 


NỘI DUNG CHÍNH 
cất) Xj 
DHI RA 


39. NÚT KIẾT TƯỜNG VÔ TẬN 


Nếu kết quả tiên tri là DHI RA - nút kiết tường 
- thì một tâm cảnh hỉ lạc sẽ được trải nghiệm, 
giống như khi ta tới một vườn hoa. 


Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “ồ người thông 
tuệ, hãy mỏ mắt nhìn cảnh tượng phi thường kia.” 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Triển vọng không chỉ tốt đẹp mà là tuyệt vời. 


135 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những ý định của bạn là thích đáng và sẽ gặt hái 
thành công. Trong quan hệ với mọi người, chỗ ở của bạn, 
và những sự kiện xảy ra tại nơi cư trú hiện nay của bạn, 
vận may sẽ đến. Dù bạn quyết định bất kỳ điều gì cũng 
đều đưa đến sự hồ hợp. Vì thế, những kế hoạch và mục 
đích đều sẽ gặt hái thành công, hạnh phúc và thành tựu 
tốt đẹp. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Bạn sẽ đạt được cả hai cùng với niềm vui. 
KẺ THÙ 
Không có a1. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Hành trình được thoải mái và không bao lâu nữa họ 


sẽ đến nơi. 
BỆNH TẬT 
Đẽ nhanh chóng được chữa khỏi. 
NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Không có ai quấy rầy bạn. Không có nguyên nhân gây 


Z ®& ¿ ^Z“ ` & ^~ ^ Ặ 
ra bất kỳ rắc rối nào cho bạn, vì thế trong tâm bạn hắn 
Đ:6 2+ Z.hY .. 9 
phải đang thoải mái và vui vẻ. 


136 


NỘI DUNG CHÍNH 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Những ước nguyện của bạn sẽ được thành tựu và 
những tiến bộ bắt đầu xuất hiện. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy sẽ nhanh chóng tìm lại được. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Công việc sẽ thành tựu và họ sẽ tới. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tốt nhất là hãy làm những gì bạn nghĩ là đúng. Hãy 
nương tựa vào những Bổn tôn kiết tường như Nivarana 
Vikshambhi, Ushnisha VIjaya, SIta Thpatra và những 
vị tương tự. Nếu bạn nương tựa vào Chakrasambhava, 
Vajrasattva và Mahakala thì hết sức tốt đẹp, và bạn sẽ 
hoàn thành những ước nguyện. Việc tụng lời nguyện 
Những ưóc nguyện Đáp ứng Tự nhiên của Guru 
Padmasambhava chắc chắn đem lại thành công. Đơn 
giản chỉ cần thực hành những Bổn tôn thiền định mà bạn 
nương tựa trước đây và làm vu1 lòng những Hộ pháp mà 
trong tâm bạn yêu quý cũng sẽ mang lại vận may. 


Tiên tri này được gọi là “sự khát khao thân thiết”. 


137 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 





33. CÁ MÁI VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là DHI PA - cá mái vàng - thì 
sự nhanh nhẹn của thân thể và vận may sẽ gia 
tăng, giống như những chuyển động lẹ làng của 
một con cá mái trong đại dương. 


Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “bởi tắm 
mình trong cam lồ nên hạnh phúc tăng trưởng”. 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 


Triển vọng của những điều này là tốt đẹp. 


138 


NỘI DUNG CHÍNH 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 
Những điều này đều thuận lợi và thành công. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 
Những điều này sẽ nảy sinh rất nhiều. 
KẺ THÙ 


Họ không có cơ hội làm hại bạn. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 

Hành trình sẽ thoải mái và họ sẽ nhanh chóng đến 
nơi. 
BỆNH TẬT 


Bệnh sẽ được chữa khỏi. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có ai quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 


PA ^⁄4 ` ~_⁄ ~*xZ .Ư 
Hiện đang tốt đẹp và sẽ có tiến triển. 


VẬT THẤT LẠC 
Vật ấy sẽ được tìm ra. 


139 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Họ sẽ đến đúng lúc để thành tựu công việc. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Các vấn đề khác đều sẽ suôn sẻ, tốt đẹp và sẽ thành 
công. Việc nghiên cứu y học là khả quan. Hãy tụng kinh 
Ratna Kuta (kinh Đại Bảo Tích), kinh Smirityupasthana 
và những bản kinh ngắn khác. Nếu bạn thực hiện những 
nghi lễ lửa an bình và tăng ích, bạn sẽ gặt hái những kết 
quả tốt đẹp. Ngoài ra, việc xem đức Maitreya (Di-lặc) 
như Bổn tôn đặc biệt của bạn là điều tốt. 


Tiên tri này được gọi là “nỗ lực phù hợp với những ý 
định, ưóc muốn và mục đích của ta”. 


34. ỐC XÀ CỪ TRẮNG 


Nếu kết quả tiên tri là DHI TSA - ốc xà cừ trắng 
của Giáo pháp - thì thanh danh và vận may tăng 
trưởng, giống như âm thanh hỉ lạc của ốG xà cù. 
Dấu hiệu của kết quả tiên tri này được gọi là “những 
tư tưởng của ta được nhiều người biết đến như một giai 
điệu dễ chịư'”. 


140 


NỘI DUNG CHÍNH 


cất] | 
ằ 
DHI TSA 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Có triển vọng khả quan và bạn sẽ nhận được tin tức 
tốt lành. 
NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những điều này sẽ thành công, và bạn sẽ nghe tin tức 
tốt đẹp. Nếu bạn giảng dạy về ngôn ngữ, thảo luận, luận 
lý và những môn tương tự thì sẽ tốt đẹp. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 


Bạn sẽ nghe được tin tức nào đó rất rõ ràng. 


141 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
KẺ THÙ 
Không có a1. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 
Họ sẽ đến với tin tức tốt đẹp. 
BỆNH TẬT 
Mặc dù không có nguy hiểm hay tổn hại cho đời sống 


của người bệnh, nhưng sẽ có sự kích động và xáo trộn 
trong tâm. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có a1 quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 
Danh tiếng sẽ đến với bạn. 

VẬT THẤT LẠC 
Sẽ có tin tức rõ ràng về vật ấy. 

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Họ sẽ tới và công việc sẽ thành tựu. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 
Các vấn đề khác đều sẽ thành công, vì thế hãy làm như 
bạn mong muốn. Bạn nên xem đức Arya Samantabhadra 


142 


NỘI DUNG CHÍNH 


(đức Phổ Hiền) là Bổn Tôn đặc biệt của bạn. Hãy tụng 
kinh Dhvajagra và những đà-ra-ni khác nhau. Đối với 
các Hộ pháp, hãy nương tựa vào Chaturmukha và những 
Bổn tôn thuộc Dạ-xoa bộ. Vì những người khác sẽ đồng ý 
với bạn, bạn sẽ thành tựu những khát khao của bạn. 

Tiên tri này được gọi là “sự tăng tưởng tin tức tốt lành 
và thanh danh”. 


35. BÁNH XE VÀNG 


Nếu kết quả tiên tri là DHI NA - bánh xe vàng - 
thì sẽ có sự thịnh vượng và hạnh phúc, giống như 


cất] St 
Š 
DHI NA 


143 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
một hoàng tử được giao phó vương quốc. Có sự 
thịnh vượng và hạnh phúc. 
Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là “sự kinh ngạc vì 


đạt được kho báu không cần nỗ lực". 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 
Những điều này đều ổn định và tốt đẹp. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Vì những ý định và mục đích của bạn kiên định dài 
lâu nên có triển vọng tốt đẹp. Đặc biệt là bạn sẽ vượt trội 
nhất trong các tập quán và ứng xử của thế gian. 
BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những điều này sẽ tăng trưởng. 
KẺ THÙ 


= . ` À . Z 
Họ sẽ rơi vào tầm kiểm soát của bạn. 


NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Họ sẽ chiến thắng và vui vẻ. 


BỆNH TẬT 
Mặc dù chắc chắn là không có gì nguy hiểm cho người 
bệnh, nhưng do có vị trời nào đó không được hài lòng với 


144 


NỘI DUNG CHÍNH 
người này nên họ sẽ phải mất một thời gian mới hồi phục 
được. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 


Không có ai quấy rầy bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 


Việc thực hành sẽ gặp may mắn và sẽ thành công. 


VẬT THẤT LẠC 


Có khả năng là sẽ tìm ra vật ấy vào một lúc khác. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Có chút chậm trễ nhưng tương lai là tốt đẹp. 


CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Về lâu dài sẽ đạt được thành công. Hãy nương tựa 
vào những Bổn tôn thiền định như Yamantaka, Heruka 
vô song, Vairochana (T}-lô-giá-na) và những vị tương 
tự. Ngoài ra, hãy nương tựa vào UshniIsha Chakravartin 
như Bổn tôn đặc biệt của bạn. Hãy tụng Đà-ra-ni Mara 
ViJjaya. Hơn nữa, bạn nên nương tựa PanJara Mahakala 
và Chaturmukha như những vị Hộ pháp của bạn. 


Tiên tri này được gọi là “leo lên một cái nga†`. 


145 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


lât| cât| 
@ œ@ 
DHI DHI 


36. CỜ CHIẾN THẮNG QUÝ BÁU 


Nếu kết quả tiên tri là DHI DHI - ngọn cò chiến 
thắng được kéo lên - thì bạn chiến thắng và vượt 
trội, giống như việc kéo lá cò chiến thắng lên mọi 
hướng. Bạn có thể thành tựu bất kỳ hoạt động 
nào mà bạn muốn làm. 


Dấu hiệu của tiên tri này được gọi là: “Nếu ta nương 
tựa vị vua như ý quyền uy thì sẽ đạt được những kết quả 
ngày càng lón hơn. Điều này thực sự đáng kinh ngạc.” 


146 


NỘI DUNG CHÍNH 


GIA ĐÌNH, TÀI SẢN VÀ CUỘC SỐNG 

Bởi gia đình và tài sản của bạn không suy giảm nên 
dự báo là tốt đẹp. Vì sinh lực của bạn rất ổn định, rắn 
chắc như một viên kim cương nên hiện nay không có lo 
lắng gì về bệnh tật hay cái chết. 


NHỮNG Ý ĐỊNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Những điều này sẽ được hoàn thành tốt đẹp. Sẽ rất 
tốt nếu làm những viên cam lồ và thực hành thiền định 
của các vị Bổn tôn cầm kiếm và những vật tương tự khác. 


BẰNG HỮU VÀ CỦA CẢI 

Những điều này sẽ được tập họp. Những mong muốn 
của bạn được đáp ứng bởi một viên ngọc như ý nên những 
mục đích và ước muốn của bạn sẽ được thành tựu vượt 
quá sự mong đợi của bạn. 
KẺ THÙ 

Không có a1. 
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH 


Họ sẽ có một cuộc hành trình thoải mái và sẽ đến nơi 


an toàn. 


147 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


BỆNH TẬT 
Bệnh sẽ được chữa khỏi một cách tự nhiên. 


NHỮNG TINH LINH XẤU ÁC 
Không có tỉnh linh nào quấy rầy bạn mà cũng không 
có lý do gì để tinh linh quấy nhiễu bạn. 


THỰC HÀNH TÂM LINH 

Điều này hiện đang rõ ràng và sáng chói như vầng 
trăng rực sáng hơn những vì sao. Nếu bạn tỉnh tấn thiền 
định về Bổn tôn đặc biệt của bạn, bạn sẽ đạt được những 
thành tựu to lớn. Nếu bạn nghiên cứu luận lý, bạn sẽ đặc 
biệt thành công. 


VẬT THẤT LẠC 
Nếu bạn làm theo lời khuyên của một người bạn thân 


thì bạn sẽ tìm được vật ấy. 


NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN VÀ CÔNG VIỆC CÓ 
THÊ THÀNH TỰU 


Mọi công việc của bạn sẽ tiến hành suôn sẻ và sẽ 
thành công. 
CÁC VẤN ĐỀ CÒN LẠI 

Tất cả những vấn đề khác sẽ gặt hái thành công, vì 


thế bạn nên làm như bạn mong muốn. Nhờ việc tích tập 


148 


NỘI DUNG CHÍNH 


thêm công đức và nương tựa những Bổn tôn thiền định 
như Vajrakilaya, HevJra, ŒGuhysamaJja, VaJrapani và 
những vị tương tự, bạn sẽ gặp nhiều may mắn và tốt 
lành. Việc cúng dường Mahakala sáu tay là rất tốt. Bạn 
nên tụng những bản văn của Đại Viên mãn và Man7ushri 
Nama Samgiti (Hát tụng những Danh hiệu của đức Văn 
Thù). Cũng nên nương tựa vào Vua Gesar Hộ pháp như 
Werma. 


Tiên tri này được gọi là “kéo lá cờ chiến thắng quý 
báu'. 


149 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 
THUẬT NGỮ 


Achala (Tạng: Mi yo wa): Bổn Tôn giác ngộ được gọi là 
Đấng Hộ pháp Bất Động, vị này trợ giúp ta chiến 
thắng những chướng ngại. 

Akashagarbha (Bồ Tát Hư Không Tạng) (Sanskrit: 
Akasagarbha, Tạng: Nam khaT nyingpo): Một trong 
tám đại Bồ Tát, Ngài gia hộ những người khẩn cầu sự 
tịnh hóa những giới nguyện bị phạm vào của truyền 
thống Đại Thừa. 

Akshobhya (Tạng: MH truk pa hay Mi kyob pa): Đức 
Phật Bất Động ở phương đông có màu xanh dương và 
cai quản Kim Cương bộ. 

Amitabha (Tạng: ÓOd pak med): Đức Phật A-mi-đà ở 
phương tây có màu đỏ và cai quản Liên Hoa bộ. Xin 
xem Sukhavativyuha, Những Bản văn Phật giáo Đại 
thừa, Phần II, bản dịch của R. Max Mueller (New 
York: Dover 1969). 

Amitayus (Tạng: Tse pak med): Đức Phật Vô Lượng Thọ. 
Nhờ thiền định về Ngài, ta có thể đạt được một thọ 
mạng lâu dài hơn. 

Amoghapasha (Tạng: Don yod shak pa): Đức Quán 
Tự Tại Bất Không Quyến Sách. Một sự hiển lộ của 
Bồ Tát Avalokiteshvara hộ trì việc tịnh hóa bất kỳ 
những sự vị phạm thiện hạnh nào. 


150 


THUẬT NGỮ 


Amoghasiddhi (Tạng: Don yod drup pa): Đức Phật Bất 
Không Thành Tựu ở phương bắc có màu xanh lá cây 
và cai quản Nghiệp (Hoạt động) bộ hay Phẩm tính 
bộ. 

Amrita Kundali (Tạng: Dud ts¡i kyil ba): Một Bổn Tôn 
Kim Cương thừa có vẻ phẫn nộ đặc biệt hộ trì để tịnh 
hóa địa điểm là nơi những nghi lễ hay thực hành 
được thực hiện. 

Avalokiteshvara (Tạng: Chen ray z1): Đức Quán Tự Tại, 
Quán Thế Âm, Đấng giác ngộ hiện thân bản tánh bi 
mẫn của tất cả chư Phật. 

bài nguyện Quy y (Tạng: Kyab dro): Bài cầu nguyện 
được các Phật tử trì tụng để củng cố niềm tin của họ 
vào Tam Bảo. 

bánh xe cầu nguyện Mani: Một hộp (thùng) hình trụ 
chứa đầy những thần chú, trong trường hợp này là 
thần chú Mani, được quay theo chiều kim đồng hồ 
nhằm mục đích tích tập công đức. 

bánh xe cầu nguyện: Một hộp (thùng) hình ống chứa 
đầy các thần chú được người cầu nguyện dùng tay 
xoay theo chiều kim đồng hồ để tích tập công đức. 

bệnh tật: Theo y khoa Tây Tạng, những bệnh tật được 
phân loại thành một vài phạm trù chính, chẳng hạn 
như bệnh nóng, bệnh lạnh, bệnh thuộc khí và bệnh 


151 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


đàm. Những bệnh tật này có liên quan tới những cơ 
quan nội tạng khác nhau đang có bệnh, hay hên quan 
tới sự mất quân bình trong cấu trúc của thân hay 
tâm. Một số tác phẩm có thể sử dụng để có những 
tài liệu đúng đắn về y khoa Tây Tạng là: Y khoa Tây 
Tạng của Bhagwan Dash (Dharamsala: Lñbrary of 
Tibetan Woks and Archives, 1976), Sức khoẻ Nhờ 
sự Quân bình của Yeshe Donden (Ithaca: Snow Lion 
Publications, 1986) và ŸY khoa Tây Tạng của Ven. Re- 
chung Rinpoche (Berkeley: UnIversity of California 
Press, 1976). 

Ber Nag Chen Mahakala (Tạng: Gon po ber nag chen): 
Một hiển lộ của đại Hộ pháp được đặc biệt làm vui 
lòng bởi truyền thống Karma Kargyud. 

bình tài bảo (Tạng: Bum ter): Một bình chứa đầy những 
vật phẩm được quy định, chúng được hiến cúng và 
chôn dưới một căn nhà để mang lại may mắn và sự 
thịnh vượng cho căn nhà và những người sống ở đó. 

Bodhichitta (Tạng: Chang chub kyi sem): Bồ-đề tâm. 
Sự quyết tâm và quyết định đạt tới trạng thái giác 
ngộ toàn triệt và viên mãn vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh. Ngoài ra, nó là một thuật ngữ được dùng trong 
Kim Cương thừa để chỉ chất tỉnh dịch. 

Bodhisattva (Tạng: Chang chub sem pa): Bồ Tát. Một 
hiện thể trau dồi con đường dẫn tới sự toàn giác để 


152 


THUẬT NGỮ 


đưa tất cả chúng sinh tới trạng thái giải thoát và an 
bình tối hậu. 

Bon (hay Bonpo): Tôn giáo bản địa của Tây Tạng trước 
khi Phật giáo được truyền đến. Xem Năm Con Đường 
của đạo Bon của David Snellgrove (Boulder: PraJna 
Press, 1980). 

bò như ý: Một con bò có nguồn cung cấp sữa vô tận và có 
thể đáp ứng mọi ước muốn của ta. 

Bộ (Gia đình) (Tạng: Rig): Theo giáo lý Kim Cương thừa 
thì có những vị Phật, Bồ Tát và những bậc giác ngộ 
khác có thể được xếp vào năm bộ chính, được gọi là 
Những Dòng dõi Phật. Năm bộ này được gọi là Kim 
Cương, Như Lai (Phật), Bảo Sanh, Liên Hoa và Hoạt 
động hay Phẩm tính bộ. 

Bộ đôi Damchen: Hai vị Hộ Pháp được đặc biệt tôn thờ 
trong trường phái Nyingma. 


Bổn Tôn (Tạng: Yidam hay lhak pai lha): Nói chung, 
Bổn Tôn được dùng chỉ một vị Phật hay Bồ Tát (hay 
một hiển lộ của một trong những vị này) mà hành giả 
sử dụng trong những thực tập sùng mộ hay sự quán 
tưởng trong một thực hành Kim Cương thừa. Xem 
Hai Điện thờ Lạt Ma giáo của Walter Eugene Clark 
(New York: Paragon Book Reprint Corp., 1965), Sự 


153 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Mô tả bằng Tranh tượng của Phật Giáo Ấn Độ của B. 
Bhattacharyya (Calcutta: Mukho-padhyaya, 1958), 
và Chư thiên của Phật Giáo phương Bắc của A. Getty 
(Rutland: Tuttle Press, 1977). 

Bốn Tôn Bạch tán cái (Tạng: Duk kar): Một nữ Bổn 
Tôn sắc trắng cầm một chiếc dù (tán cá) và nổi danh 
bởi năng lực làm giảm bót chiến tranh, bùa phép và 
những tai hoạ khác. 


Bốn Tôn đặc biệt (Tạng: Yidam): Bổn Tôn mà hành 
giả có một mối liên hệ đặc biệt. Vị này hộ trì cho sự 
thành tựu con đường Kim Cương thừa của hành giả. 

Buddha (Tạng: Sang gye): Một bậc giác ngộ toàn triệt 
và viên mãn với trí tuệ, lòng bi mẫn và phương tiện 
thiện xảo của Ngài được sử dụng để mang đến hạnh 
phúc và sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh. 

cây như ý: Một cây linh thánh sinh ra những trái quả 
của bất kỳ ước muốn nào của ta. 

tương sinh hay có nguồn gốc phụ thuộc lấn nhau 
(Tạng: Tendrel, Phạn: pratityasamutpada): nhân 
duyên sinh. Theo nghĩa đen, đây là giáo lý của Đức 
Phật về mười hai sự nối kết hay nhân duyên, giải 
thích nguyên nhân và sự tiếp tục của việc sinh và 
tái sinh của ta trong thế giới của sự hiện hữu. Từ 


154 


THUẬT NGỮ 


quan điểm tương đối, nó tượng trưng cho sự hiện hữu 
tương đối của mọi hiện tượng, trong khi từ một quan 
điểm rốt ráo thì nó tượng trưng tánh Không hay bản 
tánh vô ngã nội tại của mọi hiện tượng. 
Chakrasamvara (Tạng: Dem chog): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa thuộc cấp độ cao nhất của các Tan-tra. 
Cha-Mẹ (Tạng: Yab yum): Một hình thức mà những Bổn 
Tôn Kim Cương thừa đảm đương trong đó các ngài 
xuất hiện như người nam và nữ trong sự hợp nhất 
tính dục. 
chày Kim cương, Vajra (Tạng: Dorje): Bản chất của kim 
cương là không thể hủy hoại hay không thể khiếm 
khuyết, nó có thể hủy hoại mọi thứ khác nhưng 
ngược lại bản thân nó không bị tổn hại hay hư hỏng. 
Biểu tượng siêu việt của con đường Kim Cương thừa, 
chày kim cương (vajra) được biểu lộ trong hình tướng 
của một chày có năm hay chín chấu và được hành giả 
sử dụng một cách trang trọng. Mặc dù kết hợp nhiều 
ý nghĩa tượng trưng, nó chủ yếu xem là tượng trưng 
cho phương tiện mạnh mẽ cần có để đạt được những 
giai đoạn khác nhau dẫn tới sự giác ngộ viên mãn. 
Chaturmukha (Tạng: Zhal zh¡ pa): Mahakala bốn mặt, 
một Hộ Pháp được các truyền thống Sakya và Gelug- 
pa đặc biệt tôn thờ. 


155 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Chittapati (Tạng: Dur throd dak po): Những vị bảo hộ 
của Tantra Chakrasamvara có hình tướng một đôi bộ 
Xương. 

Cờ cầu nguyện (Tạng: Lung ta): Những tấm màn vải 
trên đó in những thần chú và những lời nguyện 
của những Bổn Tôn khác nhau hay những năng lực 
mạnh mẽ nhằm mục đích tích tập sự may mắn. Đôi 
khi chúng cũng đựcơc gọi là “những con ngựa gió”, bởi 
được cho là có thể tạo nên một vận may bất ngờ. 

Dakini (Tạng: Kha dro): Một trong những loại nữ Bổn 
Tôn là sự hiển lộ những năng lực nữ của sự giác ngộ. 

Dorje Lekpa: Một Hộ Pháp được đặc biệt làm vui lòng 
bởi những hành giả của truyền thống Nyingma. 

đà-ra-ni (Tạng: Zung): Một hình thức thần chú. 

Đà-ra-ni Mara Vijaya (Tạng: Dud tsar chod pa1 zung): 
Một thần chú được trì tụng để giúp ta chiến thắng 
Ma vương. 

đèn dầu bơ (Tạng: Cho me): Một thực hành rất phổ biến 
trong giới Phật tử Tây Tạng, họ đốt những ngọn đèn 
cúng hay đèn cầy trong các đền chùa hay những bàn 
thờ riêng. Bơ là chất dầu chính yếu được dùng cho 
mục đích này ở Tây Tạng, và vì lý do này chúng trở 
nên nổi tiếng là đèn bơ. 


156 


THUẬT NGỮ 


đi bộ nhanh (Tạng: Kang gyuk): Một thực hành nhờ đó 
một người có thể đi với một tốc độ nhanh đến mức 
khó tin. Để biết thêm về điều này, xin xem Huyền 
thuật và điều Huyền bí ở Tây Tạng của Alexandra 
David-Neel (New York: Dover, 1971). 


đi nhiễu (Tạng: Khor wa): Một thực hành tôn giáo được 
dùng với mục đích tích tập công đức, trong đó một 
người đi vòng quanh một vật linh thánh, chẳng hạn 
như một đền chùa hay bàn thờ, luôn luôn đi theo 
hướng bên phải (hữu nhiễu). 

Đức Phật Dược Sư: (Tạng: Sang gye men la): Đấng giác 
ngộ với lời nguyện lúc ban đầu sẽ gia hộ những người 
bị đau khổ bởi bệnh tật. Xem Đức Phật Dược Sư của 
Raoul Birnbaum (Boston Shambhala Publicatlons, 
1979), Y khoa Tây Tạng của Ven. Rechung Rinpoche 
(Berkeley: UnIversity of Cahfornia Press, 1976) và 
Y khoa Tây Tạng của Bhagwan Dash (Dharamsala: 
Lñbrary of Tibetan Works and Archives, 1976). 

Đức Văn Thù Trắng (Tạng: Jamyang kar po): Một hiển 
lộ sắc trắng của Đức Văn-thù, vị Bồ Tát của trí tuệ. 

Ganapati (Tạng: Tshok dak): Bổn Tôn mặt-voi được đặc 
biệt làm vui lòng bởi những tín đồ của truyền thống 
Sakya. 


157 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Gandharva (Tạng: Dri za): Càn-thát-bà hay Hương 
thần. Những chúng sinh này được xem là tổn tại nhờ 
sử dụng mùi hương như thực phẩm của họ. Họ cũng 
như nổi tiếng vì có biệt tài về âm nhạc như những 
nhạc sĩ cõi trời. 

Garuda (Tạng: Khyung da): im sí điểu, loài chim có 
sừng đầy năng lực trong văn hóa Ấn Độ, cũng được 
xem là một Bổn Tôn Kim Cương thừa và được những 
hành giả của truyền thống Sakya đặc biệt tôn thờ. 

Giáo Pháp (Tạng: Cho): Giáo lý của Đức Phật. 

Guhyasamaya (Tạng: Sang ba du pa): Một Bổn Tôn 
Kim Cương thừa thuộc loại Tantra cao cấp nhất 
và cũng là tên của một bản văn Kim Cương thừa. 
Xem Yoga của GuhyasamaJa Tantra (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1977). 

Hayagriva (Tạng: Tam din): Một Bổn Tôn màu đỏ là 
hiển lộ phẫn nộ của Đức Avalokiteshvara. 

Heruka: (Tạng: khrag 'thung) Một Bổn Tôn Kim Cương 
thừa được đặc biệt sử dụng trong truyền thống Ny- 
1ngma. 

Hevajra (Tạng: Kye dorje): Một Bổn Tôn Kim Cương 
thừa thuộc cấp độ cao, lúc ban đầu được thực hành 
trong truyền thống Sakya. Cũng là một bản văn được 


158 


THUẬT NGỮ 


gọi là HevaJra Tantra. Xem HevajJra Tantra của Da- 
vid Snellgrove (Oxford UnIversity Press, 1959). 


hoa Mandara: Mạn-đà-la, một loại hoa rất hiếm có, 
được tin là chỉ xuất hiện khi có những sự kiện hết 
sức tốt lành, chẳng hạn như khi đức Phật đản sinh. 


Hộ Pháp (Tạng: Cho sung, cho kyong hay sung wa): Một 
trong những bậc giác ngộ hiển lộ trong hình tướng 
phẫn nộ để bảo vệ giáo lý. 

hoạt động an bình hay tịnh hóa (Tạng: Zh1 wa1 las): 
Thực hành Kim Cương thừa nhằm quét sạch những 
chướng ngại nhờ phương tiện an bình chẳng hạn như 
trì tụng các thần chú của những Bổn Tôn tịnh hóa (ví 
dụ như Đức Vajrasattva), việc sám hối những hành 
động bất thiện của ta và những gì tương tự như thế. 


hoạt động mãnh liệt, hủy diệt hay phấn nộ (Tạng: 
DrakpaT las)›: Thực hành Kim Cương thừa nhằm 
chiến thắng những chướng ngại chính nhờ những 
phương pháp có vẻ như mãnh liệt để đem lại một 
môi trường an bình. Liên quan tới những hoạt động 
mãnh liệt và những Bổn Tôn phẫn nộ, xin xem Những 
vị Vấn linh và Quỷ ma của Tây Tạng của Rene De 
Nebesky WoJjkowlItz (The Hauge: Mouton, 1956). 


159 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


hoạt động năng lực hay điều phục (Tạng: Wang wa 
las): Thực hành Kim Cương thừa đề cập đến nỗ lực 
đem lại những năng lực khác nhau nằm dưới sự kiểm 
soát của riêng ta. 

hoạt động tăng ích (Tạng: Gyas pa1 las): Thực hành 
Kim Cương thừa nhằm làm gia tăng những phẩm 
tính của ta hay những người khác. Hoạt động này 
bao gồm những bài tập để kéo dài thọ mạng và làm 
tăng trưởng sự thịnh vượng, công đức, và những thứ 
tương tự. 
Humkara (Tạng: Hum dzed): Một Bổn Tôn Kim Cương 
thừa được dùng để né tránh những chướng ngại. 
Huyễn Thân (Tạng: Gyu ma? lu): Một thực hành Kim 
Cương thừa trong đó ta cố gắng nhận ra bản chất 
huyễn hóa hay không thật của thân thể và thế giới 
của ta. Xem Sáu Yoga của Naropa và những Giáo lý 
Mahamudra (Ithaca: Snow Lion Publicatlons, 1986) 
của Garma Ơ. C. Chang và Yoga Tây Tạng và những 
Giáo thuyết Bí mật của W. Y. Evans-Wentz (Oxford: 
Oxford UDnIversity Press, 1969). 

Jambhala (Tạng: Zam bha la): Một Bổn Tôn tài bảo. 

Kalachakra: (Tạng: Du khorn): Thời luân, theo nghĩa đen 
có nghĩa là “bánh xe thời gian,” đây là tên của một 
trong những tantra và của Bổn Tôn chính yếu được 
tìm thấy trong giáo lý đó. Xem Kalacakra Tantra 


160 


THUẬT NGỮ 


của Dalai Lama và .Jeffrey Hopkin (London: Wisdom 
Publications, 1985). 

khăn choàng (Tạng: Kha ta): Những mảnh lụa trắng 
có tua được sử dụng một cách trang trọng để cúng 
dường cho một bàn thờ hay một Lạt-ma, khi gặp một 
người nào đó hay lúc từ giã. 

Kinh Amitayus (Tạng: Tse do): Kinh Vô Lượng Thọ 
giảng dạy những phẩm tính của Đức Phật Amitayus 
và những thực hành liên quan tới Ngài. 

Kinh Avatamsaka (Tạng: Pal chen do): Kinh Hoa 
nghiêm, một trong những kinh điển Đại thừa vĩ đại 
nhất, mô tả mối tương quan và không chướng ngại 
của những trạng thái giác ngộ và không giác ngộ 
khác nhau được nhìn từ quan điểm của Đức Phật. 
Xin xem kinh Hoa nghiêm, bản dịch Anh ngữ (Flower 
Ornament Scripture) của Thomas Cleary (Boston: 
Shambhala, 1985). 

Kinh Bát-nhã Ba-la-mật (Sự Viên mãn của Trí tuệ - 
Tạng: Yum gyal hay Phar chín do; Phạn: PraJñä- 
paramitãä Stra):. Một trong những kinh điển Đại 
thừa đề cập tới giáo lý về chân lý tối hậu hay trí tuệ 
của Đức Phật. 

Kinh Bodhisattva Pitaka (Tạng: Chang chub sem pa1 
de nod): Bồ Tát Giới Kinh, một bộ kinh đề cập tới 
những giới nguyện và thực hành của Bồ Tát. 


161 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Kinh Dhvajagra (Tạng: Gyal tsen tse mo do): Một bản 
kinh liên quan tới việc chư thiên chiến thắng loài 
A-tu-la (bán thần). 

Kinh Kalpa Bhadra (Sanskrit: Bhadrakalpilka- 
sutra, Tạng: Do de kal zang): Hiền kiếp kinh, một 
bản kinh Phật trong đó hàng ngàn vị Phật của kiếp 
hiện tại (Hiền kiếp) được định danh và mô tả. 

Kinh Lalita Vistara (Tạng: Gya cher rol pa1 do): Kinh 
Phổ diệu, một bản kinh kể lại cuộc đời đức Phật. 
Kinh Mangala: (Tạng: Tash1 tseg pa do): Kinh Hạnh 
phúc, một bản kinh Phật được tụng đọc vào những 
thời điểm tốt lành để mang lại sự may mắn, hạnh 

phúc cho một sự kiện đặc biệt. 

Kinh điển (sutra, Tạng: Do): giáo pháp do đức Phật 
thuyết dạy. 

Kinh Đức Phật Avatamsaka: Xem kinh Avatamsaka. 

Kinh Prajnaparamita (Bát-nhã Ba-la-mật) (Tạng: 
She rab kyi pha rol tu chin pai do): Kinh điển Đại 
thừa đề cập tới những giáo lý của Đức Phật về sự 
Viên mãn của Trí tuệ. Xem những bản dịch Những 
Châm ngôn được Tuyển chọn từ sự Viên mãn của Trí 
tuệ của ldward Conze (Boulder: Prajna Press, 1978), 
Đại Kinh Trí tuệ Viên mãn (Berkeley: DnIversity of 
California Press, 1975), Sách Trí tuệ Phật Giáo: Kinh 


162 


THUẬT NGỮ 


Kñm Cương và Tâm Kinh (London: George Allen and 
Unwin, 1970), và Những Bản văn Bát-nhã Ba-la- 
mật ngắn (London: Luzaec, 1973). 

Kinh Ratna Kuta (Tạng: Kon chok tsek pa1 do): Kinh 
Đại Bảo Tích, một tuyển tập các bản kinh Đại thừa 
ngắn. Xem Một Kho tàng các Kinh điển Đại thừa 
của C. C. Chang (University Park, Pennsylvania: 
Pennsylvania DnIversIty Press, 19883). 

Kinh Samadhi Baja (Tạng: Tĩng nge đzin gyal po1 do) 
Kinh Tam-muội vương, một bản kinh Đại thừa chủ 
yếu bàn về những trạng thái thiền định khác nhau. 

Kinh Smrityupasthana (Tạng: Dran nyer zhak pa1 do): 
Một bản kinh Đại thừa. 

Kinh Sự viên mãn của Trí tuệ trong Tám ngàn 
bài kệ (Tạng: Gyed tong pa; Phạn: Ashtasahasr1ka 
Prajnaparamita): Xem bản dịch Anh ngữ của Bdward 
Conze (London: Four Seasons Foundation, 1978). 

Kinh Suvarna Prabha (Tạng: Ser od do): Một bản Kinh 
Đại thừa. 

Kshitigarbha (Tạng: Sa yï nying po): Bồ Tát Địa Tạng, 
một trong tám đại Bồ Tát. Xem Địa Tạng Bồ Tát 
bổn nguyện kinh (Những lời nguyện trong quá khứ 
của Bồ Tát Địa Tạng - San Franeiseo: Buddhist Text 
Translation SocIety, 1980). 


163 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Kurukulli (Tạng: Rig ched ma): Một nữ Bổn Tôn nổi 
danh về hoạt động chế ngự những thế lực và năng 
lực khác nhau, thường được gọi là Đức Tara Đỏ. 

Lạt-ma: Một vị thầy tâm linh. 

Leshin: Một Bổn Tôn phẫn nộ hiện ra trong thân tướng 
của một vị bảo hộ. 

lễ cúng dường torma (Tạng: Tor ngo): Một nghi lễ trong 
đó những torma được cúng dường cho những Bổn Tôn 
khác nhau, đặc biệt là cho những vị Hộ Pháp. 

lễ lạy (Tạng: Chak tsal wa): Một thực hành phổ thông 
của Tây Tạng trong đó người ta lễ lạy trước một bàn 
thờ nhằm mục đích phát triển lòng tin, tịnh hóa 
những ác nghiệp và tích tập công đức. 

Lochani (hay đức Phật Lochani) (Tạng: Sang gye 
chen ma): Một hiển lộ của một nữ hiện thể giác ngộ 
và phối ngẫu tâm linh của đức Phật Vairochana (Tỳ- 
lô-giá-na). 

Lời nguyện của Đức Phổ Hiền (Tạng: Sang chod mon 
lam): Đây là lời nguyện của Đại Bồ Tát Phổ Hiền 
được trì tụng trong tất cả những tu viện Tây Tạng 
và được col là có những sự gia trì vĩ đại. Xem Những 
Nguyện ước của Đức Phổ Hiền của Kalsang Gyaltsen 
(Silver SprIngs: Sakya Center). 


164 


THUẬT NGỮ 


Maha Mayuri (Tạng: Ma cha chen mo): Một Bổn Tôn 
Km Cương thừa. 

Mahabala (Tạng: Thob chen): một vị Bồ Tát có năng lực 
mạnh mẽ trợ giúp cho những người gặp phải những 
loại chướng ngại khác nhau. 

Mahakala (Tạng: Gon po hay Nag po chen po): Đại Hắc 
Thiên, là một hóa thân phẫn nộ của một vị bảo hộ 
được dùng để vượt qua những chướng ngại mà ta có 
thể gặp. Vị này có thể xuất hiện với bốn hay sáu tay. 

Mahakala Trắng (Tạng: Gon karn): Một hiển lộ của 
Mahakala bốn tay, sắc trắng và được thờ kính như 
một Bổn Tôn tài bảo. 

Mahayana (Tạng: Theg pa chen po): Đại thừa, truyền 
thống Phật Giáo nhấn mạnh việc thành tựu sự giác 
ngộ toàn triệt và viên mãn vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh. 

Maitreya (Tạng: Cham pa gon po): Di-lặc, một trong 
tám đại Bồ Tát. Ngài được thọ ký là vị Phật tương lai 
kế tiếp Phật Thích-ca Mâu-ni. 

Makzerma: Một vị nữ bảo hộ đôi khi được gọi là Mahakal1. 

mamo: Một loại tỉnh linh nữ thường có bản tánh xấu, 
mặc dù thỉnh thoảng cũng được dùng chỉ những vị 
bảo hộ của Giáo pháp. 


165 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Mandala (Tạng: Khyi] khor): Nơi cư ngụ hay trú xứ của 
một Bổn Tôn. Những mạn-đà-la này được biểu lộ 
một cách tượng trưng trong hình thức những biểu đồ 
hình học và được dùng cho mục đích thiển định để đi 
vào cảnh giới hay trạng thái của Bổn Tôn. Xem Lý 
thuyết và Thực hành của Mạn-đà-la của Giuseppe 
Tuececr (New York Samuel Welser, 1978). 

Mani: Ở đây được dùng như tên gọi vắn tắt của thần chú 
OM MANI PADME HUM của Đức Avalokiteshvara 
(Quán Thế Âm). 

Manjushri (Tạng: Jam pal yang): Đức Văn-thù. Bồ Tát 
hay bậc giác ngộ hiển lộ trí tuệ của tất cả chư Phật 
và Bồ Tát đã giác ngộ. 

Manjushri Nama Samgiti (Tạng: Jam pal tsen Jod): 
Hát tụng những Danh hiệu của Đức Văn-thù, một 
bản văn tập trung nói về Bồ Tát Văn-thù. Xem Tụng 
những Danh hiệu của Đức Văn-thù của Alex Way- 
man (Boston: Shambhala Publicatlons, 1985). 

Mantra (Tạng: Ngak): Thần chú. Một nhóm mẫu tự hay 
âm tiết, thường bắt nguồn từ mẫu tự tiếng Phạn, có 
thể diễn tả theo nghĩa đen và một cách tượng trưng 
những phẩm tính của một Bổn Tôn. Những âm tiết 
này cũng có thể trợ giúp một người làm chủ được tâm 
thức của họ hoặc làm cho một vài thế lực nằm dưới 
sự kiểm soát. 


166 


THUẬT NGỮ 


Mara (Tạng: Dud): Ma vương. Những yếu tố nội tại và 
ngoại tại hay những thế lực làm ngăn trở con đường 
tâm linh của ta. Có bốn loại Ma, là những gì được 
biết như là những thế lực tiêu cực của những phiền 
não (Phiền não ma), các uẩn (hay ấm, tức Ẩm ma hay 
Ngũ ấm ma), sự chết (Tử ma) và Thiên tử ma (tức các 
vị thiên ma thuộc cõi trời Tha hóa tự tạ]). 

Marichi (Tạng: Od zer chen ma): Một nữ Bổn Tôn được 
thờ kính để khắc phục những loại sợ hãi khác nhau. 

Mayajala (Tạng: Gyu trul da wa): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa. 

Men Tsun: Một chúng sinh được coI là một tình linh 
thuộc tổ tiên. 

Mo: Sự tiên tri hay bất kỳ phương pháp thực hiện những 
sự tiên tr1 nào. 

Naga (Tạng: La): loài rồng, một loại chúng sinh liên 
quan tới nước và đôi khi được gọi là những linh xà. 
Nói chung, người ta cho rằng những bệnh tật liên 
quan tới da là do loài này gây ra. 

nghỉ lễ ba phần (Tạng: Cha sum cho ga): Một nghỉ lễ 
của loại Tantra thấp được dùng để tịnh hóa một địa 


.k ` v ` ~. AZ ^ 
điểm và ngăn ngừa những vấn để. 


167 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


nghi lễ Bốn Mạn-đà-la của Tara (Tạng: Drol ma man 
dai zh¡ cho ga): Một nghi lễ cúng dường được thực 
hiện cho vị cứu tỉnh Tara nhằm mục đích tích tập 
công đức và khắc phục những loại chướng ngại khác 
nhau. Trong nghi lễ này, vũ trụ trong hình thức của 
một mạn-đà-la (hay sự mô tả tượng trưng của thế 
giới) được cúng dường bốn lần. 

nghỉ lễ cắt đứt (Tạng: Chod): Đây là một nghi lễ và 
thiền định nhằm cắt đứt một cách mạnh mẽ vướng 
mắc đối với sự chấp ngã của hành giả. 

nghỉ lễ chôn giấu (Tạng: S¡ nen): Đây là một nghi lễ 
mãnh liệt và phức tạp trong đó một vài đồ vật được 
chôn giấu để khắc phục những chướng ngại nguy 
hiểm. 

nghỉ lễ Lửa (Tạng: Jin sek): Một nghi lễ Kim Cương 
thừa phức tạp trong đó một Bổn Tôn được khẩn cầu ở 
giữa một ngọn lửa và nhiều vật phẩm quy định được 
cúng dường. 

nghỉ lẾ ném rải torma (Tạng: Tor dok): Một nghỉ lễ 
Km Cương thừa mãnh liệt trong đó torma được hình 
dung như một vũ khí và được ném về phía những thế 
lực xấu ác đang gây nên những phiền nhiễu. 


168 


THUẬT NGỮ 


nghỉ lễ điều phục kẻ thù (Tạng: Gyal do): Một nghi lễ 
được thực hiện nhằm điều phục những kẻ đang làm 
hại những người khác. 


nghỉ lễ phóng sanh (Tạng: Kyab dro): Một nghỉ lễ trong 
đó những thế lực tiêu cực thoát khỏi việc họ giam 
cầm những chúng sinh khác. 

nghỉ lễ thay thế (Tạng: Lud tor): Một nghỉ lễ trong đó 
một vật phẩm tượng trưng cho một người bị đau khổ 
được dâng cúng cho những lực lượng xấu ác gây tai 
hoạ. Vật phẩm được cúng là vật thay thế cho người 
thật, nhờ đó thay vì sự tổn hại nhắm vào người đó thì 
bây giờ nó đổi hướng sang vật phẩm. Theo cách này, 
những phiền não của người bị đau khổ được đẩy lui. 

nghi lễ thực phẩm bị đốt cháy (Tạng: Sur ngo) Một 
nghi lễ trong đó một vài loại thực phẩm được đặt 
trên một ngọn lửa cháy để cúng dường một cách đặc 
biệt cho những chúng sinh chỉ có thể thọ nhận thực 
phẩm bằng mùi hương (chẳng hạn như những chúng 
sinh trải qua trạng thái trung ấm giữa sự chết và tái 
sinh). 


nghỉ lễ trấn áp (Tạng: Da nen): Một nghi lễ Kim Cương 
thừa mãnh liệt trong đó sự xấu ác bị trấn áp trong 
một nghi thức phức tạp. 


169 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


nghi lễ trục xuất (Tạng: Dud dok): Một nghi lễ Kim 
Cương thừa phẫn nộ trong đó những thế lực xấu bị 
trục xuất khỏi nơi họ đang gây tổn hại. 

nghỉ thức tẩy tịnh (Tạng: Tru): Một nghỉ lễ tẩy rửa hay 
tịnh hóa những tội lỗi và những tai hoạ khác bằng 
cách tắm bằng nước được hiến cúng. 

những bài kệ kiết tường (Tạng: Tashi monlam): Những 
lời cầu nguyện và kinh được tụng đọc để mang lại 
hạnh phúc và những điềm tốt lành. 

những bài nguyện sám hối (Tạng: Shak pa): Những 
bài cầu nguyện hay những bản văn bao gồm phương 
pháp biểu lộ sự ăn năn hối tiếc đối với việc phạm vào 
những ác hạnh trong quá khứ. Xem Sự Tịnh hóa Đại 
thừa (Dharamsala: Library of Tibetan Works and 
Archives, 1980). 

những Bổn Tôn hay tỉnh linh Đất (Tạng: Sa dah): 
Một loại chúng sinh khẳng định quyển sở hữu địa 
điểm họ cư trú. 

những nghi lễ mãnh liệt: Xem những hoạt động 
mãnh liệt. 

những ô nhiễm (Tạng: Drib): Những sự ô uế hình thành 
từ việc tiếp xúc với những vật bất tịnh, chẳng hạn 
như tử thi hay quần áo dơ của một người bệnh, hay 
bởi chính bản thân ta bị ô uế vì những hành vi bất 
tịnh như vi phạm vào các giới nguyện, những mối 
quan hệ loạn luân, những cuộc tranh chấp, và những 


170 


THUẬT NGỮ 


việc tương tự. Người ta tin rằng những ô nhiễm như 
thế có thể gây nên những rối loạn khác nhau về thân 
và tâm. 

Những ước muốn được đáp ứng tự nhiên (Tạng: Sam 
lhun): Một bài nguyện do Guru Padmasambhava 
biên soạn. 

những thiền định / nghi lễ trường thọ (Tạng: T5e 
drup): Đây là những thực hành được dành để khắc 
phục khả năng xảy ra sự chết yếu cũng như để tăng 
trưởng thọ mạng của ta. Nói chung, chúng liên quan 
tới những Bổn Tôn trường thọ, chẳng hạn như đức 
Phật Amitayus (Vô Lượng Thọ), Tara Trắng và Ush- 
nIsha ViJaya. 

những viên cam lồ (Tạng: Dud tsi ril bu): Đây là những 
viên thuốc chủ yếu được tạo nên từ có, được các Lạt- 
ma làm ra. Mặc dù được sử dụng trong những nghỉ lễ 
và những thực hành tôn giáo, chúng được cộng đồng 
cư sĩ dùng chủ yếu như một sự ban phước đến từ Lạt- 
ma nhằm mục đích vượt qua bệnh tật và là một tác 
nhân để tịnh hóa. 

Bổn Tôn phấn nộ (Tạng: Drak paï lha): Một loại Bốn 
Tôn Kim Cương thừa mang một hình tướng phẫn nộ 
và đữ tợn tượng trưng cho phương pháp hành giả cần 
có để chiến thắng sự ganh ghét của chính họ cũng 
như vượt qua những chướng ngại to lớn nhằm đạt 
được những thành tựu của con đường tâm linh. 


171 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Bổn Tôn tài bảo (Tạng: Nor lha): Một loại Bổn Tôn Kim 
Cương thừa được làm vui lòng để có được tài bảo. 
nghi lễ làm hưng vượng tài bảo (Tạng: Yang drup): 
Những nghi lễ nhắm vào những Bổn Tôn tài bảo đặc 

biệt với mục đích thâu thập tài bảo. 


nghỉ lễ Đền đáp (Tạng: Ja1 che): Một nghi lễ cúng dường 
các bậc giác ngộ và chúng sinh bình thường với mục 
đích đền đáp bất kỳ món nợ nghiệp nào mà ta có thể 
tích luỹ từ họ, trong đời này hoặc trong một vài đời 
trước. 

nghỉ lễ đưa chúng sinh tới giải thoát vào lúc chết 
(Tạng: Phowa): Thực hành “phowa” trong đó bản 
thân ta hay một hành giả có phẩm tính dẫn dắt 
người hấp hối qua những gial đoạn của sự chết khiến 
họ có thể đạt được một trạng thái giải thoát ngay 
lúc đó. Xem Để Tìm kiếm chất Cam lô Bất nhiễm 
của Khenpo Konchog Gyaltsen (Ithaca: Snow Lion 
Publications, 1986) và Yoga Tây Tạng và những Giáo 
thuyết Bí mật của W. Y. Evans Wentz (Oxford: Oxford 
UnIversity Press, 1969). 


nghỉ lễ đối với các Hộ Pháp (Tạng: Kangso): Một nghi 
lễ bao gồm những sự cúng dường trang nghiêm cho 
những vị Hộ pháp. 

NÑiladanda (Tạng: Yug ngon chen): Một Bồ Tát được tôn 
thờ bởi năng lực vĩ đại của ngài. 


172 


THUẬT NGỮ 


Nivarana Vikshambhi (Tạng: Drip pa nam sel: Trừ 
Cái Chướng Bồ Tát, một trong tám đại Bồ Tát. 

nội hoả (Tạng: Tummo): Một thực hành Kim Cương thừa 
trong đó một hơi nóng hay ngọn lửa mạnh được tạo 
nên để đánh thức trong thân thể ta với mục đích tịnh 
hóa những kinh mạch và những yếu tố sâu xa và vi 
tế để có thể thành tựu những thực hành Kim Cương 
thừa cao cấp hơn. 

Nyingmapa: “Truyền thống Cũ,” trường phái đầu tiên 
của Kim Cương thừa phát sinh ở Tây Tạng. 

Padmasambhava (Tạng: Pema Jungnay): Đạo sư vĩ đại 
người Ấn Độ, người thiết lập Kim Cương thừa ở Tây 
Tạng, được gọi một cách phổ thông ở Tây Tạng là 
Guru Rinpoche. Xem Cuộc đời và sự Giải thoát của 
Đức Padmasambhava của Yeshe Tsogyal (Berkeley: 
Dharma Publishing, 1978). 

Panjara Mahakala (Tạng: Gur g1 gon po): “Bậc màu đen 
vĩ đại cầm cây gậy”, vị bảo hộ của giáo lý Hevajra và 
những người thực hành giáo lý đó. Ngài là vị bảo trợ 
đặc biệt cho truyền thống Sakya. 

Parna Shavari (Tạng: Lo kyon ma): Một nữ Bổn Tôn 
được thờ kính bởi năng lực trợ giúp những người bị 
đau khổ bởi bệnh tật, đặc biệt là những bệnh truyền 


nhiễm. 


173 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


Pehar: Một vị bảo trợ đặc biệt được truyền thống Ny- 
1ngma tôn kính. 

phi nhân (Tạng: MH ma yin): Một trong những loại tỉnh 
linh có hại xuất hiện như con người nhưng thực ra 
không phải người. 

Pratisara (Tạng: So sor drang ma): Một Bổn tôn được 
những người đang mong có con (cầu tự) tôn thờ. 

quỷ Dạ-xoa (Tạng: Nod Jin): Một loại tỉnh linh, thường 
được coi là xấu ác. 

Rahula; Rahula quỷ ma hành tỉnh (Tạng: Da dzin): 
Một vị bảo hộ của truyền thống Nyingma. 

Ratnasambhava (Tạng: ln chen Jung den): Đức Phật 
Bảo Sanh ở phương nam có sắc vàng và cai quản Bảo 
Sanh bộ. 

Reti (Remati): Một nữ bảo trợ của truyền thống Ny- 
1ngma. 

Samantabhadra (Tạng: Kun tu zang po): Phổ Hiền, một 
trong tám vị đại Bồ Tát. 

Saraswati (Tạng: Yang chen ma): Diệu Âm Thiên nữ, 
thiên nữ của sự học tập và nghệ thuật. 

Shakyamuni (Tạng: Shakya thub pa): Đức Phật Thích- 
ca, cũng được gọi là “hiền giả của bộ tộc Shakya,” vì 
thế được gọi là Shakyamuni (Thích-ca Mâu-n]). 


174 


THUẬT NGỮ 


Simha Mukha (Tạng: Seng dong ma): Nữ Bổn Tôn mặt 
sư tử phẫn nộ (Sư Diện Phật mẫu) được thờ kính để 
vượt qua những chướng ngại, chẳng hạn như huyền 
thuật nhắm vào bản thân ta. 

Sita Tapatra: Xem Bổn Tôn Bạch Tán Cái. 

Sita Vajra Vidarana Trắng (Tạng: Nam jom kar po): 
Một Bổn Tôn Kim Cương thừa của Tantra cao cấp 
nhất. 

Sự Giải trừ những Chướng ngại khỏi Con Đường 
(Tạng: Bar ched lam sel): Một bài nguyện do Guru 
Rinpoche biên soạn. 

sự tan chảy Bồ-đề tâm: Một thực hành Kim Cương 
thừa cao cấp bao gồm sự chuyển động được kiểm soát 
của tinh dịch trong thân thể. 

sự trích xuất tỉnh chất thực phẩm (Tạng: Chud): Một 
thực hành trong đó hành giả trích xuất tỉnh chất của 
một vài vật chất nhằm mục đích có được chất dinh 
dưỡng, sự trường thọ, sức khoẻ và những thứ tương 
tự. Thực hành này bao gồm việc rút tinh chất từ 
những bông hoa, đá, những viên cam lồ và sự thiền 
định cũng như những đối tượng khác. 

Sự Xua tan Bóng tối khắp Mười Phương (Tạng: Chok 
chu mun sel): Đây là một bản văn liên quan tới vị nữ 
cứu tinh Tara. 

stupa (Tạng: Chod ten): tháp - nơi lưu giữ di cốt của một 
bậc giác ngộ hay đánh dấu nơi một hành động tâm 


175 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


linh vĩ đại được thành tựu. Xem Tính chất Tượng 
trưng tâm lý -vũ trụ của tháp Phật giáo của Lạt-ma 
Anagarika GovInda (Berkeley: Dharma Publishing, 
1976). 

Tăng đoàn (Tạng: Gendun): Những người theo giáo lý 
của Đức Phật, đặc biệt là những vị đã thọ lãnh những 
giới nguyện của một người xuất gia xả ly tất cả. 

Takkiraja: (Tạng: Dod paï gyalpo): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa thường được thấy cùng với urukulli và 
Ganapati. Trong truyền thống Šãkya, đây là ba vị 
Bổn Tôn được gọi là Ba Vị Màu Đỏ. 

Tam bảo (Tạng: Kon chok sum): Thuật ngữ này được 
dùng chỉ Đức Phật, giáo lý của Ngài được gọi là 
Pháp, và những người tin theo Ngài được gọi chung 
là Tăng. Tam bảo chính là căn bản hay nền tảng của 
toàn bộ niềm tin Phật giáo. 

Tam căn (Ba cội nguồn, Ba Gốc, Tạng: Tba sum): Thuật 
ngữ này được dùng để chỉ Guru hay vị Thầy, một Bổn 
Tôn đặc biệt hay Bổn Tôn (được gọi là Yidam) thiển 
định cá nhân của một người, và những dakinl là một 
loại trong những nữ Bổn Tôn là sự hiển lộ của những 
năng lực nữ của sự giác ngộ. 

Tantra Gốc Văn Thù (Tạng: Jam pal tsa gyud) Một bản 
văn của truyền thống Kim Cương thừa. 


176 


THUẬT NGỮ 


Tantra Vajra Dakini (Tạng: Dorje kha dro ma1 gyud): 
Một bản văn thuộc Kim Cương thừa. 

Tantra: (Tạng: Gyud): các kinh văn thuộc Kim Cương 
thừa. 

Tara (Tạng: Drolma): Xem Tara Xanh. 

Tara Trắng (Tạng: Drol kar): Một hiển lộ của vị cứu tỉnh 
Tara có sắc trắng và được thiển định nhằm mục đích 
được trường thọ. 

Tara Xanh (Tạng: Drol ma Jang gu): VỊ “nữ cứu tình” 
hay nữ Bồ Tát này là hiện thân của lòng bi mẫn 
tích cực. Mặc dù xuất hiện trong nhiều thân tướng 
và màu sắc, thân tướng màu xanh lá cây được tôn 
kính nhất và hết sức phổ biến đối với các Phật tử 
Tây Tạng. Xem Sự Thờ kính Tara của Stephan Bey- 
er (Berkeley: ỦnIversity of California Press, 1978), 
và Tán thán Đức Tara, những Bài Ca của vị Nữ 
Cứu tinh, Martin Willson dịch và biên tập (London: 
Wisdom Publications, 1986). 

Tashi Lhamo: Thiên nữ của sự may mắn. 

Thang Lha: Một vị bảo trợ thường cưỡi ngựa. 

thực hành guru-yoga (Tạng: Lama11 na]or): Thực 
hành thiền định Kim Cương thừa về guru của ta để 
vun bồi lòng tin và nhận được những sự ban phước 
của ngài. 

thực hành Tịnh quang (Tạng: Od sa): Một thực hành 
Kim Cương thừa bao gồm những phương pháp để 


177 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


nhận ra tịnh quang, hay bản tánh tối hậu của tâm. 
Xem Những Giáo lý Bí truyền của Tantra Tây Tạng, 
€. A. Muses biên tập (York Beach, Maine: Samuel 
Welser, 1982) và Yoga Tây Tạng và những Giáo lý 
Bí mật của W. Y. Evans-Wentz (Oxford: Oxford 
UnIversity Press, 1969). 

Tiến trình của sự phát sinh (Tạng: Kyed rim): Giai 
đoạn thứ nhất trong hai giai đoạn của con đường 
Kim Cương thừa dẫn tới sự giải thoát và giác ngộ. 
Giai đoạn này chủ yếu bao gồm thực hành đề cập tới 
những sự quán tưởng, trì tụng các thần chú v.v.. 

Tiến trình của sự thành tựu (Tạng: Dzog rim): Giai 
đoạn thứ hai trong hai gia1 đoạn của con đường Kim 
Cương thừa dẫn tới sự giải thoát và giác ngộ. Giai 
đoạn này lúc ban đầu bao gồm những sự thiền định 
đề cập tới việc kiểm soát những chức năng bên trong 
của thân, chẳng hạn như hơi thở, sự chuyển động của 
những dịch chất vi tế trong thân v.v... 

tư thế Kim Cương (Tạng: Dorje kyil trung): thế ngồi 
kiết già, tư thế thiền định trong đó hai chân được xếp 
chéo lại, lòng bàn chân hướng lên trên. 

torma: Một thực phẩm cúng dường đặc biệt, thường được 
làm bằng bột lúa mạch, đặc biệt dành cho những Bổn 
Tôn khác nhau. 


178 


THUẬT NGỮ 


Tsimar: Một vị Hộ Pháp được Guru Padmasambhava an 
vị tại Tu viện Samye (ngôi chùa Phật giáo đầu tiên 
được xây dựng ở Tây Tạng). 

Ushnisha Cakravartin (Tạng: T5uk tor khor lo gyur 
wa): Một trong mười vị Bồ Tát phẫn nộ được định 
rõ trong Kim Cương thừa để gia hộ trong việc khắc 
phục những chướng ngại!. 

Ushnisha Vijaya (Tạng: T5uk tor nam gyal ma): Một 
nữ Bổn Tôn màu trắng được thờ kính để thọ nhận 
những sự ban phước trường thọ. 

Vairochana (Tạng: Nam par nang đzed): Đức Phật Tỳ- 
lô-giá-na ở cõi trung tâm, có sắc trắng và cai quản 
Phật bộ hay Như Lai bộ. 

Vaishravana: (Tạng: Nam say): Bổn Tôn bảo vệ phương 
bắc của thế giới, cũng được gọi là vua của các Bổn 
Tôn tài bảo. 

Vajra Varahi Trắng (Tạng: Dorje phakmo karmo): Một 
nữ Bổn Tôn Kim Cương thừa được hành giả thiển 
định để cầu sự trường thọ. 

Vajradhara, Kim Cương Trì (Tạng: Dorje Chang): 
Sự hiển lộ của đức Phật hay phương diện cao cấp 
nhất của sự giác ngộ toàn triệt hay viên mãn được 
tìm thấy trong truyền thống Kim Cương thừa. 

Vajrakilaya (Tạng: Dorje Phurba): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa của những Tantra cao cấp nhất, thường 


179 


MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG 


cầm một lưỡi dao huyền bí và được các phái Nyingma 
và Sakya đặc biệt thờ kính. Giáo lý liên quan tới Bổn 
Tôn này được ngài Guru Padmasambhava truyền bá. 

Vajrapani, Kim Cương Thủ (Tạng: Chak na dorje): 
Đấng giác ngộ cầm một chày kim cương trong bàn 
tay và được coi là hiện thân của năng lực tâm linh 
của tất cả chư Phật và Bồ Tát. 

Vajrasattva, Kim Cương Tát Đỏa (Tạng: Dor7e sempa): 
Mặc dù Bổn Tôn Kim Cương thừa này được xem là 
một hình thức của phương diện cao cấp nhất của sự 
giác ngộ, Ngài được các thiền giả đặc biệt thiền định 
với mục đích tịnh hóa những ác nghiệp, tội lỗi và vi 
phạm. 

Vajrayana, Kim Cương thừa (Tạng: Dorje theg pa): 
truyền thống Mật thừa của Phật giáo. Những kinh 
điển được đức Phật giảng dạy hay một trong những 
sự hiển lộ của Ngài, bao gồm những giáo lý bí truyền 
tập trung vào sự quán tưởng những Bổn Tôn, sự trì 
tụng những thần chú hay những thực hành vật lý 
như những thực tập yoga và hơi thở được gọi chung 
là VaJrayana (Kim Cương thừa) hay các Tantra Phật 
Giáo. Xem Một Hướng dẫn vào Phật Giáo Kim Cương 
thừa của 6S. B. Dasgupta (Boulder: PraJna Press, 
1971). 


Vasudhrani (Tạng: Nor gyu ma): Một nữ Bổn Tôn tài 
bảo. 


180 


THUẬT NGỮ 


viên ngọc như ý: Một viên ngọc kỳ diệu ban tặng mỗi 
một và mọi điều ước muốn của ta. 

Vinaya (Tạng: Dulwa): một phần trong Tam tạng kinh 
điển đề cập tới những giới luật, hành vi đạo đức đối 
với những người xuất gia, tức là tạng Luật. 

Vua Gesar: Một vị vua vĩ đại trong truyền thuyết dân 
gian Tây Tạng, nổi tiếng bởi sự dũng cảm của Ngài 
trong việc chỉnh phục sự xấu ác của thế giới. Xem 
Cuộc đời Siêu phàm của Gesar xứ Lăng (Boston: 
Shambhala Publicatlons, 1987). 

vua như ý: Vị vua của mọi viên ngọc như ý. 

vua tỉnh linh xấu ác (Tạng: Gyal po7 don): Một loại 
tinh linh xấu ác được biết tới bởi bản tánh gây tai hoạ 
và đữ dội của họ. 

Yamantaka (Tạng: Shin Je shed): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa của Tantra cao cấp nhất có sự hiển lộ 
phẫn nộ của Đức Văn Thù và được đặc biệt thực hành 
bởi các phái Sakya và Gelug. 

Yamantaka Đỏ (Tạng: Shed mar): Một Bổn Tôn Kim 
Cương thừa thuộc các Tantra cao cấp. 

Yoga Khao khát (Tạng: Dod pai na]Jor): Một thực hành 
Kim Cương thừa trong đó hành giả kết hợp với một 
vị phối ngẫu để thành tựu những cấp độ chứng ngộ 
cao cấp hơn. Xem Cuộc đời và Giáo lý của Naropa của 
H. VỀ Guenther (Boston: Shambhala Publicatlons, 
1986). 


181 


MỤC LỤC 


HDPE TƠIT TÌ TT Ïi is n2 xejxieestaafitvaiAuVesietrtia vaikvk 5 
„0 ¡m7 ...-. 11 
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG............................. .. -sccscccc+sccs 1B 
NHỮNG CÂU TRÀÁ LỜI............................- 5555555 << s<zsc2 18 
TÀI LIỆU GIẢI THÍCH BỔ SUNG..................----:-c:5z-: 22 
SỨC SẮC TUING CO NO (gauuanueuiuftidiosiihaltaiunl 29 
NHỮNG: CÔ ĐỌNG ĐỂ SỬ DỤNG MO.................-. 31 
CÁC ĐỀ MỤC CỐT YẾU ĐỂ TIÊN TRI...................... 32 


NỘI DUNG CHÍNH 


ï,EẦOU TEEN DƯ Về Tá svnanibod 35 
2. NHỮNG TIA SÁNG MẶT TRỜI CHÓI LỌI................... 38 
3. NHỮNG TIA CAM LỒ CỦA VẦNG TRĂNG................ 41 
4: NGÔI SẠAO SÀNG (ác b0 bá dàn Han ban bàn ba bang 44 
5 MÊM TẦNG CA: VÀNG bácsss05 6600 6ad20480xde8gá 47 
6. ÂM THANH CỦA CHÀY KIM CƯƠNG........................ 51 
7. NGỌN ĐÈN SÁNG........................ ..- SĂ SH HH ng, 54 
8. THÊM. BƠ VÀO NGỌN LỬA HỪNG .......................... 57 
ĐC IHLAIMCIẾ TuyuecaiteiesneaigfdfbrdLaioftBavlfdbuddiwengdickuiXangkaksidi 61 
TÔ. VỊ VUA QUYỂN UÝ siisisxi-dxsskdbdoviagidds se 64 
TT TH an ÿ na Ÿa na ỶaỶỶjỶnaaeanaes 68 


182 


MỤC LỤC 


12. CÁNH CỬA CỦA NHỮNG THỊ KIẾN TỐT LÀNH .....72 
I0 BINIBI NI ri n6 nai nano ve: 75 
TA 2K HUNNICT NGUOI va ssxokbgadftbtirftaydidlosaditkbebi 78 
liễu HIẠI BI INI bị, AI hay Rhgtiojtagidftoieffogiiopehiiftuebt 81 
f0. 10177 PITIERT sa se2ssxsussueosossaornsuei 84 
[II MEN VAN 1x 2xx t6fynkogfpirasilsdtpvfgotoi 88 
18. THÂN DƯỢC 19. CÂY DÙ TRẮNG CỦA. MAY......... 94 
“0007 7n." 97 
21. KHÔNG CÓ SỰ THÔNG TUỆ ............................... ----- 100 
25, NGIYN CÔ TRIANNIIANHIseusssasesaseRseinukd 103 
23. QUÝ MA CỦA CÁC UẨN............... ¿set seci 107 
24. NGÔI NHÀ. TIN VUI......................... ¿2c S5 kcc+x£sEsseczxkz 111 
TT  ai0(( 100 114 
26. QUỶ MA CỦA ĐỨA CON TRAI SIÊU PHÀM........... 117 
27. BÌNH NGỌC TRÀN ĐẨY .......................... 5c cccssccsec 120 
2B. MAT BÀI KT Hontu2fbtitssitdaobdiskbsebieskbieuiisk 123 
28. LẦU! ĐẠI VÀNG ¡oiniciotisisiig0614000600201a661400580009 0ã: 126 
30. KHO TÀNG CHẦU BÁU........................-- 5-5 se cc+sccsecz 129 
31. ĐỨC VĂN THÙ XUẤT HIỆN..........................--....-. 132 
32. NÚT KIẾT TƯỜNG VÔ TẬN......................-- -----c<-<+¿ 135 
50% GÀ NHÀ VAN taaengadosbyarbreaobslodadgnlsesoasobld 138 
34..ÓC XÃ CHÍ TRẤN xebuessnakeenasiksikieseasskddkmsdasasdsl 140 
35.BAANHIUAT: VAN suướnuanhgattprinaptietrhgdriskiandatostsli 143 
36. CỜ CHIẾN THẮNG QUÝ BÁU.....................---¿-2cs55¿ 146 
THUẬT NGỮ.....................c.00 0 0 002600200 06101661106 251612564256 136 150 


183 


